Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 


HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


NIKAYA PHÂN LOẠI - CHỦ ĐÈ 023 CHƠN TÍN TOÀN 


BÀ LA MÔN 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


() 2 3 TÂM MINH ANH 


An bàn điện Cừ 20156 


MỤC LỤC 


DẪN NHẬP...................- Gv E1 1E EkEkrkrkrkerred 3 
I Thể Tôn phá tà kiến của họ - Kinh 
ASSALAYANA - 93 Trung II, 681 ................ 9 
2_ 4 sự thật Bàlamôn - Kinh CÁC SỰ THẬT 
BÀLAMÔN - Tăng II, 152.......................---- 30 
3 _ 5 hạng Bàlamôn thuở xưa - Kinh BÀLAMÔN 
DONA -— Tăng II, 670....................- s2 se scs+xd 34 
4 5 pháp tác phước đắc thiện - Kinh SUBHA - 99 
¡0á d8 0M S TỶ TT 7 nh 46 
5 5 pháp tác thành Bàlamôn - Kính 
SONADANDA - 4 Trường L, 199.................. 7] 
6 8 thí sanh - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường 
¡1 ..ốẻẻẻẽ'ẻ 099 
7 8 thọ sanh - Kinh THỌ SANH DO BỒ THÍ — 
/15801013 m7. 'ẽ 103 
8 Chủ trương phụng sư và tài sản - Kinh 
ESUKARI — 96 Trung II, 739 ....................... 106 
9 Kinh PHẨM BÀLAMÔN - Tăng II, 668....I23 


BÀ LA MÔN 


10 Kinh VÍ DỤ CON CHÓ - Tăng II, 668....... L5 I 


11 Kẻ ấy Ta mới gọi, Chánh danh Bàlamôn - Kinh 
VASETTTHA —- 98 Trung II, 775................... 154 


12 Những pháp tác thành Balamôn - ĐẠI Kinh 
XÓM NGỰA - 39 Trung I, 593.................... 170 


13 Sự hình thành thể giới - Kinh KHỞI THẺ 
NHÂN BÓN - 27 Trường II, 387................ 189 


BÀ LA MÔN 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 


BÀ LA MÔN 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


BÀ LA MÔN 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


BÀ LA MÔN 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


BÀ LA MÔN 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 


- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


BÀ LA MÔN 


BÀ LA MÔN 


I Thế Tôn phá tà kiến của họ - Kinh 
ASSALAYANA - 93 Trung II, 681 


KINH ASSALAYANA 
(Assalayana suttam) 


- Bài kinh số 93 — Trung II, 681 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy 
giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc độ 
khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. 
Những vị Bà-la-môn ây Suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Ai có thê 
cùng với Sa-môn Gotama thảo luận vấn đề này?" 


Lúc bấy giờ 


tỉnh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ 
nguyên và thứ năm là các cỗ truyện, thông hiểu từ 
ngữ vả văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại 
nhân tướng. 


Rôi các Bà-la-môn ây suy nghĩ: "Thanh niên 


BÀ LA MÔN 


Assalayana này trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, 
chỉ có mười sáu tuôi, tinh thông ba tập Veda, với tự 
vựng, lễ nghĩ, ngữ nguyên và thứ năm là các cô 
truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu 
Thuận thể luận và Đại nhân tướng. Vịâ Đi có thê thảo 
luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này". Rồi những 
Bà-la-môn ây đi đến thanh niên Assalayana, sau khi 
đến nói với thanh niên Assalayana: 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalayana nói với 
các Bà-la-môn ây: 


— Sa môn Gotama là vị nói đúng pháp. Và 
những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi 
không có thê thảo luận với Sa-môn Gotama về vấn 
đề này. 


Lân thứ hai các Bà-la-môn nói với thanh niên 
Assalayana: 


— Tôn giả Assalayana, Sa-môn Gotama này chủ 
trương bôn giai câp đêu thanh tịnh. Tôn giả 
Assalayana hãy đên thảo luận với Sa-môn Gotama 


BÀ LA MÔN 


vê vân đề này. Tôn giả Assalayana đã sông đời sông 
của vị du hành khât sĩ. 


Lân thứ hai, thanh niên Assalayana nói với các 
vị Bà-la-môn ây: 


— Sa-môn Gotama là bậc nói đúng pháp. Và 
những người nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. 
Tôi không có thể thảo luận với Sa-môn Gotama về 
vấn đề này. 


Lân thứ ba, những vị Bà-lamôn ây nói với 
thanh niên Assalayana: 


— Tôn giả Assalayana, Sa-môn Gotama này chủ 
trương bốn giai câp đều thanh tịnh. Tôn giả 
Assalayana, hãy đến thảo luận với Sa-môn Gotama 
về vân đề này. Tôn giả Assalayana đã sông đời sông 
của vị du hành khất sĩ. Tôn giả Assalayana chớ có bị 
chiến bại trong một cuộc chiến bại không có binh khí 
chống cự. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalayana nói với 
các vị Bà-la-môn ây: 


BÀ LA MÔN 


Rồi thanh niên Assalayana cùng với đại chúng 
Bà-la-môn đi đến Thể Tôn, sau khi đến nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thanh niên 
Assalayana bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-la-môn nói 
như sau: "Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, 
giaI cấp khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là màu da 
trăng, giai cấp khác là màu da đen; chỉ có Bà-la-môn 
là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà-la-môn không được 
như vậy. Chỉ có Bà-la-môn mới là con chính thông 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự 
Phạm thiên". Ở đây, Tôn giả Gotama nói thế nào? 


—> Nhưng này Assalayana, 


. Dầu vậy, các vỊ 
Bà-la-môn ây sanh ra từ nữ căn lại nói: 'Bà-la- 
môn là giai cấp tôi thượng, giai cấp khác là hạ liệt. 
Chỉ có Bà-la-môn là màu da trắng, giai cấp khác 


BÀ LA MÔN 


là màu da đen; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các 
giai cả p phi Bà-la-môn không được như vậy. Chỉ 
có Bà-la-môn mới là con chính thống Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên tạo ra, 
là con cháu thừa tự Phạm thiên”. 


— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng 
các vị Bà-la-môn vẫn tự nghĩ rằng: "Chỉ có Bà-la- 
môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... 
(như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên". 


>> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ông có nghe 
chăng? 


. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đây tớ; sau 
khi làm đây tớ, lại trở thành chủ nhân? 


- Thưa vâng, con có nghe. Trong các quốc độ 
biên địa như Yona, Kamboja, chỉ có hai giai cấp: chủ 
nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành 
đây tớ, sau khi làm đây tớ, lại trở thành chủ nhân. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do 
xác tín gì của các Bà-la-môn, mà ở đây các vị Bà-la- 
môn lại nói: "Chỉ có giai cấp Bà-lamôn là tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con 
cháu thừa tự Phạm thiên”? 


BÀ LA MÔN 


— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở 
đây vị Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có giai cấp 
Bà-la-môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... 
(như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên". 


~ Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? 


ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bà- 
lamôn không phải như vậy? Và chỉ có người 
Vessa và người Sudda sát sanh, lẫy của không 
cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói ác khâu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có 
sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mang chung, 
mới bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


— Không phải như vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya cũng vậy, Tôn giả Gotama, nêu sát sanh, 
lây của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham 
tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, cũng bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Bà-la-môn cũng vậy, Tôn giả Gotama Vessa 
cũng vậy, Tôn giả Gotama, Sudda cũng vậy, Tôn giả 


BÀ LA MÔN 


Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, nêu 
sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, 
có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại 
mạng chung đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do 
xác tín gì của Bà-la-môn, mà các Bà-la-môn lại nói: 
"Chỉ có giai cấp Bà-la-môn là tối thượng, giai cấp 
khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự 
Phạm thiên”? 


— Dâu Tôn giả Sa-môn có nói như vậy, nhưng ở 
đây, các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có Bà-la- 
môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... 
(như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên". 


~ Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? 


BÀ LA MÔN 


15 


— Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Khattiya 
cũng vậy, Tôn giả Gotama, nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói 
lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân 
tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung 
cũng được sanh vào thiện thú, Thiên giới; cõi đời 
này. Bà-la-môn cũng vậy, Tôn giả Gotama; Vessa 
cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda cũng vậy, Tôn giả 
Gotama. Tắt cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, nếu từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiêm, không có tham tâm, 
không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân 
hoại mạng chung, đều được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do 
xác tín gì của Bà-la-môn, mà các Bà-la-môn lại nói: 
"Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp 
khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự 
Phạm thiên”.? 


— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở 
đây, các Bà-la-môn vẫn nghĩ rằng: "Chỉ có Bà-la- 
môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... 
(như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiện". 


BÀ LA MÔN 


~ Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? 


— Không phải vậy, Tôn giả Gotama. KhatHya, 
Tôn giả Gotama, cũng có thể trong quốc độ này tu 
tập từ tâm, không hận, không sân. Bà-la-môn cũng 
vậy, Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn giả 
Gotama; Sudda cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả 
bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, đều có thể trong quốc 
độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do 
xác tín gì của Bà-la-môn, mà ở đây các Bà-la-môn 
lại nói như sau: "Bả-la-môn là giai cấp tối thương, 
giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa 
tự Phạm thiên”? 


— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở 
đây các Bà-la-môn vẫn nghĩ rằng: "Bà-la-môn là giai 
cấp tôi thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... 
là con cháu thừa tự Phạm thiên). 


ày Assalayana, Ông nghĩ thế nào? 


BÀ LA MÔN 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tôn 
giả Gotama, Khattiya cũng có thể, sau khi cầm cào 
lưng và bột tắm, đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Bà- 
la-môn cũng vậy Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, 
Tôn giả Gotama; Sudda cũng vậy, Tôn giả Gotama. 
Tắt cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, đều có thể, sau 
khi cầm cào lưng và bột tắm, đi đến sông tắm sạch 
bụi bặm. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, xác 
tín gì của các Bà-la-môn, mà ở đây các Bà-la-môn 
lại nói như sau: "Bả-la-môn là giai cấp tối thượng, 
giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa 
tự Phạm thiên”? 


— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở 
đây các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Bà-la-môn là 
giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như 
trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên". 


— Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có 
vua Khattiya đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp 
một trăm người thuộc nhiêu chủng tánh khác nhau 
và nói: "Quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia 
đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn, sanh ra 
từ hoàng tộc, hãy đem đến phân trên của đồ quay 


BÀ LA MÔN 


lửa, bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên- 
đàn, hay cây sen, quay cho lửa và sức nóng hiện 
ra. Còn những người thuộc gia đình Chiên-đà-la 
(hạ tiện), thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình 
làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia 
đình đỗ phân, hãy đem đến bộ phận trên của đồ 
quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo 
ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan 
(elanda: cây thu đủ thâu dầu), và quay cho bậc lửa 
và sức nóng hiện ra". 


Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ 
có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra 
từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà- 
la-môn sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận 
trên của đồ quay lửa, làm băng cây sala, hay cây 
salala, hay cây chiên-đàn, hay cây sen, chỉ có lửa ấy 
mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và 
chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc 
do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức 
nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, 
thuộc gia đình săn băn, thuộc gia đình làm đồ tre, 
thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình làm đồ phân, 
sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm 
băng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng 
giặt đồ, hay củi khô từ cây y-lan, lửa ấy không có 
ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn 


BÀ LA MÔN 


lửa ây không có thê dùng được vào các công việc do 
lửa đem lại? 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. NÑgọn 
lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, Tôn giả 
Gotama, từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia 
đình Bà-la-môn sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến 
bộ phận trên của đồ quay lửa, làm băng cây sala, hay 
cây salala, hay cây chiên-đàn, hay cây sen, lửa ấy có 
ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn lửa ây dùng 
được vào các công việc do lửa đem lại. Và ngọn lửa 
được nhen lên, và sức nóng được tạo ra từ người 
thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc 
gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc 
gia đình đỗ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của 
đồ quay lửa, làm bằng gỖ máng chó ăn, hay máng 
heo ăn, hay máng giặt đô, hay củi khô từ cây y-lan, 
lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh 
sáng, và ngọn lửa ây có thê dùng được vào công việc 
do lửa đem lại. Thưa Tôn giả Gotama, tất cả loại lửa 
đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng; tất cả 
loại lửa đều có thể được dùng vào các công việc do 
lửa đem lại. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do 


xác tín øì của các Bà-la-môn mà các Bà-la-môn ở 
đây lại nói: “Chỉ có Bà-la-môn là giai câp tôi thượng, 


BÀ LA MÔN 


giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà-la-môn là da trắng, 
giai cấp khác là đa đen. Chỉ có Bà-la-môn là thanh 
tịnh, các giai cấp phi Bà-la-môn không phải như vậy. 
Chỉ có Bà-la-môn mới là con chính thống Phạm 
thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên 
sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm 
thiên”? 


— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở 
đây các Bả-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có Bà-la- 
môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... 
(như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên". 


=> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây một 
nam tử Khattiya cưới một nữ nhân Bà-la-môn làm 
vợ. Do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. 
Đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khattiya và nữ 
nhân Bà-la-môn. Nó giống mẹ nó hay giống cha 
nó; nó được gọi là Khattiya hay được gọi là Ba La 
Môn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra 
từ nam tử Khattiya và nữ nhân Bà-la-môn; nó giống 
mẹ nó và cũng giống cha nó, và được gọi là Khattiya 
và cũng được gọi là Bà-la-môn. 


— Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một 
nam tử Bà-la-môn cưới một nữ nhân Khattiya và 


BÀ LA MÔN 


do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. Người 
con trai ấy được sanh từ nam tử Bà-la-môn và nữ 
nhân Khattiya; nó giống mẹ nó, hay giỗng cha nó; 
nó được gọi là Khattiya, (hay) cũng được gọi là 
Bà-la-môn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, người con trai sanh ra 
từ nam tử Bà-la-môn và nữ nhân Khattiya; nó giống 
mẹ nó; và giống cha nó, vả nó được gọi là Khattiya, 
và cũng được gọi là Bà-la-môn. 


— Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
con ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối 
này, chúng sanh được con la. Con la ấy sanh ra từ 
con ngựa cái và con lừa; nó giống mẹ nó, hay giống 
cha nó; nó được gọi là ngựa, hay nó được gọi là lừa? 


— Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giông 
như vậy, nó là con la. Đó là sự sai khác, thưa Tôn giả 
Gotama, mà tôi thấy ở đây. Nhưng ở chỗ khác, đôi 
với sự vật khác, tôi không thấy sai biệt gì. 


— Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có hai 
anh em thanh niên, đồng mẹ khác cha; một người 
đọc tụng, thông hiểu Thánh điển; một người 
không đọc tụng, không hiểu Thánh điên. Ở đây, 
giữa hai vị này, các Bà-la-môn sẽ cúng dường ai 
trước các vật cúng cho người chết, các thực vật tế 


BÀ LA MÔN 


đàn, các món ăn trong các lê hy sinh, các đô ăn 
đãi khách? 


— Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc 
tụng, thông hiểu Thánh điển, các Bà-la-môn sẽ cúng 
dường người ây trước, các vật cúng cho người chết, 
các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, 
các đồ ăn đãi khách. Bởi vì, thưa Tôn giả Gotama, 
cúng dường cho người không đọc tụng, không thông 
hiểu Thánh điển làm sao có quả lớn được. 


— Này Assalayana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, 
có hai anh em thanh niên (Bà-la-môn) đồng mẹ 
khác cha; một người đọc tụng thông hiểu Thánh 
điển, theo ác giới, hành ác pháp; một người không 
đọc tụng, không thông hiểu Thánh điền, trì giới, 
hành thiện pháp. Ở đây, các người Bà-la-môn 
cúng dường cho aI trước các vật cúng cho người 
chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ 
hy sinh, hay các đồ ăn đãi khách? 


— Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào 
không đọc tụng, không thông hiểu Thánh điển, 
nhưng trì giới, hành thiện pháp; ở đây, các Bà-la- 
môn cúng dường cho người ấy trước, các vật cúng 
cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong 
các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đãi khách. Bởi vì, thưa 


BÀ LA MÔN 


Tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác giới, 
hành ác pháp làm sao có quả lớn được! 


=®>Này Assalayana, trước hết Ông đi về sanh chủng. 
Bỏ sanh chủng, Ông đi về Thánh điển. Bỏ Thánh 
điển, Ông đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà 
Ta đã chủ trương. 


Nghe nói vậy, thanh niên Assalayana ngồi Im 
lặng, ủ rủ, co val, cúi đâu, sững sờ, mở miệng không 
ra lời. 


Rồi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên 
Assalayana im lặng ủ rủ, co va1, cúi đầu, sững sờ, mở 
miệng không ra lời, liền nói với thanh niên 
Assalayana: 


— Thuở xưa, nảy Assalayana, trong khi bảy ấn sĩ 
Bà-la-môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại 
một khu rừng, : "Bà- 
la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ 
liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên". 
Này Assalayana, 
“Trong khi bảy ân sĩ Bà-la-môn thảo luận trong 
những am thất bằng lá, tại một khu rừng, ác kiến sau 
đây được khởi lên: "Bà-la-môn là giai cấp tôi thượng, 
giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... con cháu thừa 
tự Phạm thiên".? Ấn sĩ Asita Devala, sau khi sửa 


BÀ LA MÔN 


soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi đép với nhiều 
lớp (đường viền) kiên cố, cầm một cây gậy bằng 
vàng, liền hiện ra trong hành lang am thất của bảy vị 
ân sĩ Bà-la-môn. Rồi này Assalayana, ân sĩ Asita 
Devala đi qua, đi lại trong hành lang am thất của bảy 
vị ân sĩ Bả-la-môn và nói: 


— "Nay những Tôn giả ân sĩ Bà-la-môn này đi 
đâu? Nay những Tôn giả ân sĩ Bà-la-môn này đi 
đâu?” 


Rồi này Assalayana, bảy vị ân sĩ Bà-la-môn suy 
nghĩ như sau: "Kẻ kia là ai đang đi qua lại trong hành 
lang am thất bảy vị ân sĩ Bà-la-môn như một con bò 
đi vòng tròn, lại nói như sau: "Nay những vị ấn sĩ 
Bà-la-môn này đi đâu? Nay những vị ân sĩ Bà-la- 
môn này đi đâu?” 


Rồi này Assalayana, bảy ẩn sĩ Bả-la-môn dùng 
chú thuật trù yêm ân sĩ Asita Devala: 
. Nhưng này Assalayana, bảy ân sĩ 


Rồi này Assalayana, bảy vị ân sĩ Bả-la-môn suy nghĩ 
như sau: “Thật trông rồng thay, khô hạnh của chúng 
ta! Phạm hạnh của chúng ta không có hiệu quả. 


BÀ LA MÔN 


Trước kia, khi chúng ta dùng chú thuật trù yếm người 
nào: "Hãy trở thành tro tàn hạ liệt" Người ấy trở 
thành tro tàn ngay. Nhưng nay chúng ta càng dùng 
chú thuật trù yêm người này, người này lại càng trở 
nên đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái". 


_ Khổ hạnh, chư Tôn giả, không phải trống 
rồng, Phạm hạnh (quý vị) không phải không hiệu 
quả. Chư Tôn giả, hãy từ bỏ tâm oán hận đôi với ta". 


"— Có tâm oán hận nào đôi với Tôn giả, chúng 
tôi sẽ bỏ. Tôn giả là a1?” 


"— Chư Tôn giả có nghe nói đên ân sĩ Asita 
Devala không?" 


li 


— Thưa có nghe, Tôn giả". 
"— Chư Tôn giả, vị ấy là ta". 


Rôi này Assalayana, bảy ân sĩ Bà-la-môn đên 
đảnh lê ân sĩ Asita Devala. Rôi ân sĩ Asita Devala 
nói với bảy ân sĩ Bà-la-môn: 


"— Chư Tôn giả, tôi có nghe như sau: “Trong khi 
bảy vị ân sĩ Bà-la-môn thảo luận tại am thất bằng lá 
trong khu rừng, ác tà kiến như sau khởi lên: Chỉ có 
Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ 


BÀ LA MÔN 26 


liệt. Chỉ có Bà-la-môn màu da trắng, giai cấp khác 
màu da đen. Chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các giai 
cấp phi Bà-la-môn không được như vậy. Chỉ có Bà- 
la-môn là con chính thống Phạm thiên, sanh ra từ 
miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm 
thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm thiên”. 


"— Thưa vâng, Tôn giả". 

"— Nhưng chư Tôn giả, chư tôn giả có biêt mẹ 
sanh của họ chỉ giao hợp với các Bà-la-môn, không 
với phi Bà-la-môn?”" 

"— Thưa không vậy, Tôn giả". 

"— Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biệt mẹ 
sanh của họ, cho đên bảy đời tô mâu của họ chỉ g1ao 
hợp với các Bà-la-môn, không với phi Bà-la-môn?” 

"— Thưa không vậy, Tôn giả". 

"— Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biệt cha 
sanh của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà-la-môn 
không với phi nữ Bà-la-môn?" 


"— Thưa không vậy, Tôn giả” 


"— Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết cha 


BÀ LA MÔN 


sanh của họ, cho đên bảy đời tô phụ của họ chỉ g1ao 
hợp với các nữ Bà-la-môn, không với phi Bà-la- 
môn?" 


"_ Không phải vậy, Tôn giả". 


"— Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết nhập thai 
là như thê nào?" 


"— Thưa Tôn giả, chúng con biết nhập thai như 
thế này. Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải 
trong thời (có thê thọ sanh), hương âm (gandhabha) 
phải hiện hữu, ba sự như vậy có hòa hợp, nhập thai 
mới thành tựu”. 


"— Chự Tôn giả, chư Tôn giả có biết hương ấm 
ây là Khatnya, hay Bà-la-môn, hay Vessa, hay 
Sudda?” 


__ "- Thưa Tôn giả, chúng tôi không biết hương 
âm ây là Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Vessa, hay 
Sudda". 


— Chư Tôn giả, sự tình là như vậy, chư Tôn giả 
có biết chư Tôn giả là ai không ?” 


"— Thưa Tôn giả, sự tình là như vậy, chúng tôi 
không có biêt chúng tôi là a1". 


BÀ LA MÔN 


Này Assalayana, bảy vị ấn sĩ Bà-la-môn ấy bị 
ấn sĩ Asita Devala, chất vấn, cật vấn, nạn vẫn về vấn 
đề sanh chủng (jativada) của họ, không có thê ứng 
đáp được. Làm sao nay Ông bị ta chất vấn, cật 
vần, nạn vấn về vẫn đề sanh chủng của Ông lại có 
thể ứng đáp được. khi Ông cùng một Đạo sư với họ 
và không có Punna, người biết sử dụng thìa đồ sữa 
(làm lễ tế tự). 


Khi được nói vậy, thanh niên Assalayana bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


BÀ LA MÔN 


2á; 


2 4 sự thật Bàlamôn - Kinh CÁC SỰ 
THẬT BÀLAMÔN - Tăng II, 152 


CÁC SỰ THẬT BÀLAMÔN - 7ăng II, 152 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Rảj agaha (Vương Xá), núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ, nhiều vị du sĩ 
có danh tiếng, có danh tiếng sống ở khu vườn của 
các du sĩ trên bờ sông SappIni như Annabhàra, 
Varadhara, Sakuludày!, và những vị du sĩ có danh 
tiếng, có danh tiếng khác. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiêu từ Thiền Tịnh đứng dậy, 
đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông SappInI. 
Lúc bấy giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngôi 
tập họp, câu chuyện này được khởi lên: "Đây là 
những sự thật Bà-la-môn, đây là những sự thật Bà- 
la-môn". 


ĐÃ Rồi Thế Tôn đi đến các du sĩ Ấy, sau khi đến, ngôi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xong, Thế Tôn nói 
với các du sĩ ấy: 


- Nay câu chuyện gì được khởi lên, này các du sĩ, khi 


các Ong đang ngôi họp ở đây? Câu chuyện gì chưa 
được nói xong giữa các Ong? 


BÀ LA MÔN 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngồi 
họp, câu chuyện sau này khởi lên giữa chúng tôi: 
"Đây là những sự thật Bà-la-môn, đây là những sự 
thật Bà-la-môn”. 


3.- Bồn sự thật này, này các du sĩ, sau khi tự mình 
chứng ngộ với thăng trí, đã được ta tuyên bô lên. Thê 
nào là bôn? 


- Ở đây, này các du sĩ, Bả-la-môn nói như sau: “74 
cả loài hữu tình không được làm hại”. Người Bà-la- 
môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Dø 
vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn ", không nghĩ đến 
"Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta hơn (các người 
khác) ", không nghĩ đến: "Ta bằng (các người khác)", 
không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng tri 
sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành lòng 
thương tưởng, lòng từ mân đổi với các loài hữu tình. 


4. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: 
“Mọi dục là vô thưởng, khổ, chịu sự biến hoại". 
Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không 
nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", 
không nghĩ đến "Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta 
hơn (các người khác)", không nghĩ đến:"Ta bằng 
(các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 
Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người 


BÀ LA MÔN 


ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đổi với 
các dục. 


5. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: 
"Tất cả hữu là vô thưởng, khổ, chịu sự biến hoại". 
Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không 
nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", 
không nghĩ đến "Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta 
hơn (các người khác)", không nghĩ đến:"Ta bằng 
(các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 
Lại nữa do thăng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người 


ấy thực hiện nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với 
các hữu. 


6. Lại nữa, này các du sĩ, người Bà-la-môn nói như 
sau: "Ta không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ 
là gì. Trong ấy, không có cải øì được gọi là của ta, 
bất cứ ở đâu, bất cứ là gì". Ñgười Bà-la-môn nói như 
vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không 
nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", 
không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", không 
nghĩ đến:"Ta bằng (các người khác)", không nghĩ 
đến: "Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng trì sự thật hàm 
chứa ở đấy, người ấy thực hành con đường không có 
sự vật gì. 


Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà-la-môn này, Ta đã 
tự mình chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô lên. 


BÀ LA MÔN 


BÀ LA MÔN 


3 5 hạng Balamôn thuở xưa - Kinh 
BÀLAMÔN DONA - Tăng II, 670 


BÀLAMÔN DONA - 7ðng II, 670 


1. Rồi Bà-la-môn Dona đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Bà-la-môn Dona bạch Thế Tôn: 


2.- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: “Sz- 

môn Gotama không đánh lễ, hay không đứng dậy, 
hay không mời ghế các vị Bà-la-môn già yếu, tuổi 
lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn 
cuối cuộc đời." Thưa Tôn giả Gotama, sự thê là như 
vậy; Tôn giả Gotama không đảnh lễ, hay không đứng 
dậy, hay không mời ghế các vị Bà-la-môn già yếu, 
tuôi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến 
đoạn cuỗi cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
thật là không tốt đẹp. 


- Này Dona, Ông có tự cho mình là Bà-la-môn 
không? 


- Thưa Tôn giả Gotama, nêu có ai nói một cách chân 
chánh, vị ây phải nói răng: "VỊ Bà-la-môn thiện sanh 


BÀ LA MÔN 


cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thông thọ sanh; là nhà phúng 
tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh 
nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền 
thông là thứ năm, thông hiểu pháp và văn phạm, biện 
tài về thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị Đại 
nhân". 


Thưa Tôn giả Gotama, nói về tôi, nói một cách chơn 
chánh là nói như vây. Thưa Tôn giả Gotama, tôi là 
Bà-la-môn, thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, 
huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết 
thông thọ sanh; là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông 
hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghỉ, ngữ 
nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiểu pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế 
và tướng của vị Đại nhân. 


- Này Dona, có phải các vị Bà-la-môn thời xưa, 
những vị ân sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các 
chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, 
đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay những 
Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên 
giỗng như các vị trước đã làm? Những vị ân sĩ ấy tên 
là Atthaka Vàmaka, Vàmadeva, VessàmItta, 


BÀ LA MÔN 


Yamadagøl Angìrasa  Bharadvàja, Vàsettha, 
Kassapa, Bhagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng 
Bà-la-môn này: "Đông đẳng với Phạm thiên, đồng 
đăng với chư Thiên, các vị biết giới hạn, các vị vượt 
lên giới hạn và thứ năm là Bà-la-môn bị vứt bỏ”. Này 
Dona, Ông là ai giữa các vị ấy? 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi không biết năm vị 
Bà-la-môn này. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi là 
Bà-la-môn. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết 
pháp cho tôi đề tôi biết được năm vị Bà-la-môn này. 


- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn Dona vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


3. - Thế nào, này Dona, là Bà-la-môn đồng đăng VỚI 
Phạm Thiên? 


- Ở đây, này Dona, vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ 
mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống. thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào vê vân đề huyết thống thọ sanh. 


BÀ LA MÔN 


-_ Vị ấy trong 48 năm sông Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn (chú thuật). 

-_ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho bậc Đạo Sư một cách đúng pháp, không 
phải phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? 
Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn 
bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do cung 
tên, không phải do làm người của vua, không phải 
do một nghẻ gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực 
không khinh thường bình bát của người khất sĩ. 

- Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, 
sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp á áo cà sà, vị ấy xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất 
gia như vậy, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú biễn mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu 
VỚI bI... với hỷ... với xả. Cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ây, sau khi 


BÀ LA MÔN 


tu tập bốn phạm trú này, khi thân hoại mạng 
chung, được sanh thiện thú Phạm thiên giới. Như 
vậy, này Dona, là vị Bà-la-môn đồng đăng VỚI 
Phạm Thiên. 


4. Và này Dona, thế nào là Bà-la-môn đồng đẳng với 
Chư Thiên? 


- Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả tử mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy 
đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièềm pha 
nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh. 

-_ Vị ấy trong 48 năm sông Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập châm ngôn. 

-_ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp, không phải 
phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, 
không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, 
không phải do làm người của vua, không phải do 
một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, 
không khinh thường bình bát của người khất sĩ. 


-. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị 


ây đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi 
pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? Không phải 


BÀ LA MÔN 


do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ 

Bà-la-môn đã được nước tưới lên, vị ây đi đến nữ 

Bà-la-môn, không đi đến nữ sát-đế-ly, nữ Tỳ-xá, 

nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn bắn, nữ đan tre, 

nữ làm xe, nữ thô dân, không đi đến người đàn bà 

có mang, không đi đến người đàn bả cho con bú, 

không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không 
thể thụ thai. 

©_ Và này Dona, vì sao người Bà-la-môn không 

đi đến người đàn bà có mang? Này Dona, 

nếu người Bà-la-môn đi đến người đàn bà 

có mang, thời đứa 


; do Vậy, này 
Dona, vị Bà-la-môn không đi đến người đàn 
bà có mang. 

© Và vì sao, này Dona, Bà-la-môn không đi 
đến người đàn bà cho con bú? Này Dona, 
nếu Bà-la-môn đi đến người đản bà cho con 
bú, thời này Dona, 


; do vậy, 
này Dona, vị Bà-la-môn không đi đến người 
đàn bà cho con bú. 

© Và vì sao, này Dona, Bà-la-môn không đi 
đến người đàn bà trong thời kỳ không thể 
thụ thai? Này Dona, nếu vị Bà-la-môn đi 
đến người đản bà trong thời không thê thụ 
thai, thời nữ Bà-la-môn ấy trở thành một 


BÀ LA MÔN 


phương tiện để thỏa lòng dục, đề vui đùa, để 
thỏa thích. 

o Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn chỉ 
có mục đích đẻ con. 

-_ Vị ấy từ dâm dục (đúng pháp) sinh con rồi, liền 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. VỊ â ấy xuất gia như vậy, 
ly dục, ly pháp bắt thiện... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư. Vị ấy, sau khi tu tập bốn Thiên, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, 
Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này Dona, là Bà- 
la-môn đồng đăng với chư Thiên. 


5. Và thê nào, này Dona, là một Bà-la-môn có giới 
hạn? 


- Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy 
đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièềm pha 
nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh. 

-_ Vị ấy trong 48 năm sông Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn. 

-_ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp, không phải 
phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, 


BÀ LA MÔN 


không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, 
không phải do làm người của vua, không phải do 
một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, 
không khinh thường bình bát của người khất sĩ. 
Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị 
ây đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi 
pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? Không phải 
do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ 
Bà-la-môn đã được nước tưới lên, vị ây đi đến nữ 
Bà-la-môn, không đi đến nữ sát-đế-ly, nữ Tỳ-xá, 
nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn bắn, nữ đan tre, 
nữ làm xe, nữ thô dân, không đi đến người đàn bà 
có mang, không đi đến người đàn bà cho con bú, 
không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không 
thể thụ thai. Và này Dona, vì sao người Bà-la-môn 
không đi đến người đàn bà có mang? Này Dona, 
nếu vị Bà-lamôn đi đến người đàn bà có 
mang...(như trên)... 

Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn chỉ có mục 
đích đẻ con. 

Vị ấy từ dâm dục (đúng pháp) sinh con TÔI, do ưa 
thích con nít, sống trong gia đình, không xuất gia 
từ bỏ gia đình. Cho đến sự giới hạn của các Bà-la- 
môn thời xưa, vị ấy đứng tại đây, không vượt qua 
giới hạn ấy. Cho đến giới hạn của các Bà-la-môn 
thời xưa, vị ấy đứng ở đấy, không vượt qua giới 
hạn ây. Này Dona, do vậy Bà-la-môn được gọi là 


BÀ LA MÔN 


4I 


có giới hạn. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn có 
ø1ớI hạn. 


6. Và này Dona, thế nào là một Bà-la-môn vượt qua 
giới hạn? 


- Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ... về vấn đề huyết thống thọ sanh. 

-_ VỊ ây trong 4Š năm sống Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn. 

-_ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp, không phải 
phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, 
không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, 
không phải do làm người của vua, không phải do 
một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, 
không khinh thường bình bát của người khất sĩ. 

-. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị 
ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp và phi pháp. Do 
mua, do bán với nữ Bà-la-môn được nước tưới 
lên, vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ 
sát-đế-ly, cũng đi đến nữ Tỳ-xá, cũng đi đến nữ 
Thủ-đà, cũng đi đến nữ Chiên-đà-la, cũng đi đến 
nữ săn bắn, cũng đi đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ 
làm xe, cũng đi đến nữ thổ dân, cũng đi đến người 


BÀ LA MÔN 


đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bả cho con 
bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không 
thể thụ thai. 

Nữ Bà-la-môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa 
lòng dục, để vui đùa, đề thỏa thích. Nữ Bà-la-môn 
đối với nam Bà-la-môn có mục đích đẻ con. Cho 
đến sự giới hạn của các Bà-la-môn thời xưa, VỊ ấy 
không đứng tại đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. 
Cho đến giới hạn của các Bà-la-môn thời xưa, vị 
ây không đứng ở đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. 
Này Dona, do vậy Bà-la-môn được gọi vị đã vượt 
qua giới hạn. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn 
vượt qua giới hạn. 


. Và này Dona, thế nào là Bà-la-môn Chiên-đà-la? 


Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một gièềm pha 
nào. về vấn đề huyết thông thọ sanh. 

Vị ấy trong 48 năm sống Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn. 

Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp và phi 
pháp. Ở đây, này Dona, pháp lả gì? Không phải 
nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không 


BÀ LA MÔN 


phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không 
phải do làm người của vua, không phải do một 
nghề øì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không 
khinh thường bình bát của người khất sĩ. 

Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị 
ây đi tìm vợ một cách đúng pháp và phi pháp. Do 
mua, do bán với nữ Bà-la-môn được nước lên, vị 
ây đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ sát-đé-ly, 
cũng đi đến nữ Tỳ-xá, cũng đi đến nữ Thủ-đà, 
cũng đi đến nữ Chiên-đà-la, cũng đi đến nữ săn 
bắn, cũng đi đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ làm 
xe, cũng đi đến nữ thô dân, cũng đi đến người đàn 
bà có mang, cũng đi đến người đàn bà cho con bú, 
cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thê 
thụ thai. 

Nữ Bà-la-môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa 
lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. 

Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn có mục 
đích đẻ con. 

Vị ấy để nuôi mạng sống, làm tắt cả nghề. Rồi các 
Bà-la-môn nói với vị ấy như sau: "Sao Tôn giả tự 
cho mình là Bà-la-môn, lại làm tất cả nghề đề nuôi 
mạng sống?" Vị ấy trả lời như sau: "Như lửa đốt 
vật sạch, cũng đốt vật nhớp, nhưng không phải vì 
vậy mà ngọn lửa bị uế nhiễm". Cũng vậy, này các 
Tôn giả, nếu Bà-la-môn làm tất cả nghề đề nuôi 


BÀ LA MÔN 


44 


mạng sống, nhưng không phải vì vậy mà Bà-la- 
môn bị uế nhiễm. 

-_ Vì làm tất cả nghề đề nuôi mạng sống, này Dona, 
nên Bà-la-môn được gọi là Bà-la-môn Chiên-đà- 
la. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn Chiên-đà-Ìa. 


S. Này Dona, có phải các Bà-la-môn thời xưa, những 
vị ân sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các chú 
thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói 
lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay, những Bà- 
la-môn hiện tại cũng hát lên, đọc lên giống như các 
vị trước đã làm. Những vị ây tên là Atthaka, Vàmaka, 
Vàmadeva, Vessàmtta, Yamadagøl, Anpìrasa, 
Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. Những vị ây 
tuyên bố có năm hạng Bà-la-môn này: "Vị đồng đăng 
với Phạm thiên, vị đồng đẳng với chư Thiên, các vị 
có giới hạn, các vị vượt lên giới hạn và thứ năm là 
Bà-la-môn Chiên-đà-la". Này Dona, Ông là ai giữa 
các vị ấy? 

- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con chưa 


thành tựu đầy đủ Bà-la-môn Chiên-đà-la. 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal!... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung con trọn 
đời quy ngưỡng. 


BÀ LA MÔN 


4 5 pháp tác phước đắc thiện - Kinh 
SUBHA - 99 Trung II, 793 


K]INH SUBHA 
(Subha suttam) 


- Bài kinh số 99 — Trung II, 793 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh niên 
Bà-lamôn Subha Todeyyaputta trú ở SavatthI, tại 
nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên Bà- 
la.môn Subha Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói 
với vị gia chủ ấy: 


— Này Gia chủ, tôi nghe như sau: "Savatthi 
không phải không có các bậc A-la-hán lui tới". Hôm 
nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào? 


— Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, 


Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Thưa Tôn giả, 
hãy đi đến chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy. 


BÀ LA MÔN 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
vâng theo lời gia chủ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta bạch Thế 
Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói 
như sau: "Người tại gia thành tựu chảnh đạo thiện 


pháp. Người xuất gia không thành tựu chánh đạo 
thiện pháp". Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán 
tà đạo của kẻ tại g1a hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta tán thán chánh 
đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 


BÀ LA MÔN 


— Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiễu, công 
tác nhiễu, tổ chức nhiều, lao lực nhiêu, nên nghiệp 
sự của kẻ tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công 
tác ít, tổ chức ít, lao lực ít nên nghiệp sự của kẻ xuất 
gia không có quả lớn. Ở đây, Tôn giả Gotama, có nói 
gì? 


>Này Thanh miên Bà-la-môn, có nghiệp sự 
(Kammatthanam) với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô 
chức lớn, lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có 
kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn có nghiệp sự với dịch 
vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nêu 
làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 


BÀ LA MÔN 


sự với địch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực 
lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - Này 
Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là 
nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, 
lao lực lớn, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có 
kết quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nều làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - 
Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn 
bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 


BÀ LA MÔN 


lớn. 


VI như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kết 
quả nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, 
tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm saI sẽ 
có kết quả nhỏ. 


S V¡ï như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ 
có kết quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công 
tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nều làm thành 
tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 


>7 như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả 
nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 


> Ví như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, 


BÀ LA MÔN 


lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 


tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, "an 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp được 
các Bà-la-môn chủ trương tác phước, đắc thiện, nếu 
Ông không thây nặng nhọc, lành thay. Ông hãy nói 
về năm pháp ấy trong hội chúng này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì 
cho con, khi ở đây có vị như Tôn giả, đang ngôi hay 
các vị giông như Tôn giả. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nói đi. 


— Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ 
nhất, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước, 
đắc thiện. Khô hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp 
thứ hai, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác 
phước, đắc thiện. Phạm hạnh, thưa Tôn giả Gotama 
là pháp thứ ba, các Bà-la-môn chủ trương pháp này 
tác phước, đắc thiện. Tụng đọc, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ tư, các Bà-la-môn chủ trương 


BÀ LA MÔN 


pháp nảy tác phước, đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ năm, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp này tác phước, đắc thiện. Thưa Tôn giả 
Gotama, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp này 
tác phước, đắc thiện. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói 
øì? 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Bà-la-môn nào trong những Bà-la-môn đã nói nhự 
sau: “Sau khi chưng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này?" 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Đạo sư nào trong những Bà-la-môn, một Đại tôn sư, 
cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư, vị ây đã nói: 
"Sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Những 
vị tu sĩ thời cỗ trong các Bà-la-môn, những vị sáng 
tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa 
kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được 
ngâm vịnh, và ngày nay những vị Ba La Môn cũng 
hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, 


BÀ LA MÔN 


Vamaka, Vamadeva, Vessamita Yamatagøl, 
Angrrasa, Bharadvalja, Vesettha, Kassapa, Bhagu, 
những vị ấy đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với 
thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của 
năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, không 
có một vị Bà-la-môn nào trong các vị Bà-la-môn đã 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi 
tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này". 
Không có một Đạo sư nào trong các Bà-la-môn, một 
Đại tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư nào 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp 
này". Những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà-la-môn, 
những vị sáng tác các thần chú... không có một vị 
nào đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng 
trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm 
pháp này ”. 


Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một chuỗi 
người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, 
người giữa cũng không thấy, người cuồi cùng cũng 
không thấy. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 


BÀ LA MÔN 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta phẫn nộ, không hoan hỷ vì bị Thế Tôn 
dùng ví dụ một chuỗi người mù, liền mạ ly Thế Tôn, 
hủy báng Thế Tôn và nói về Thế Tôn: 


— Sa-môn Gotama sẽ bị quả ác độc (papIka). 
Rôi nói với Thê Tôn như sau: 


— Tôn giả Gotama, Bà-la-môn PokkharasatI 
thuộc dòng họ Upamanna trú ở rừng Subhaøga đã nói: 
"Cũng vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã 
chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh này". Lời nói này của vị ấy 
thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói suông, 
thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trông rỗng. 
Làm sao còn là người còn lại có thể biết được, hay 
thây được, hay chứng được các pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh? Sự kiện 
như vậy không thê xảy ra. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Bà-la- 
môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại 


rừng Subhaga có thể biết tâm tư cả Sa-môn, Bà-la- 


BÀ LA MÔN 


môn với tâm tư của mình? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú ở rừng 
Subhaga, với tâm tư của mình không thể biết được 
tâm tư của Punnika, người đây tớ gái của mình, làm 
sao lại có thê biết được tâm tư tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn với tâm tư của mình? 


— VỊ như, này Thanh niên Bà-la-môn một người 
sanh ra đã mù không thể thấy các sắc mảu đen, màu 
trắng, không thể thấy các sắc màu xanh, không thê 
thấy các sắc màu vàng, không thể thấy các sắc màu 
đỏ, không thê thấy các sắc màu đỏ tía, không thể thấy 
những gì băng phẳng, không bằng phăng, không thê 
thây các vì sao, không thể thây mặt trăng, mặt trời, 
người ây nói như sau: “Không có các sắc màu đen, 
màu trắng, không có người Thấy các sắc màu đen, 
màu trắng; không có các sặc màu xanh, không CÓ 
người thấy các sắc màu xanh; không có các sắc màu 
vàng, không có người thấy các sắc màu vàng; không 
có các sắc màu đỏ, không có người thấy các sắc màu 
đỏ; không có các sắc màu đỏ tía, không có người 
thấy các sắc màu đỏ tía; không có những gì bằng 
phẳng, không bằng phăng, không có người thấy cái 
gì bằng phăng, không bằng phẳng; không có các vì 
sao, không có người thấy các vì sao; không có mặt 


BÀ LA MÔN 


trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng, mặt 
trời. Tôi không biết như vậy; tôi không thấy như vậy, 
do vậy nên không có”. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
người ấy nói một cách chân chánh có nói như vậy 
không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các. sắc 
màu đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trăng: 
có các sắc màu xanh, có người thấy các sắc màu 
xanh:... (như trên)... có mặt trăng, mặt trời, có người 
thây mặt trăng, mặt trời”. Tôi không biết như vậy; tôi 
không thấy như vậy. Do vậy, không có". Thưa Tôn 
giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chân chánh 
thì sẽ không nói như vậy. 


— Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la- 
môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga là người mù, không có mắt. Vị ấy có 
thể biết được, hay thấy được, hay chứng được các 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc 
Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? 
Những vị Bà-la-môn giàu sang ở Kosala, như Bả-la- 
môn (CanÀhl, Bà-lamôn Tarukkha, Bà-la-môn 
PokkharasafI, Bà-la-môn Janussomi, và thân phụ của 
Ông Todeyya, cái gì tốt hơn cho những vị ấy, lời nói 


BÀ LA MÔN 


của các Vị ấy được thể fục chấp nhận (sammusa) hay 
không được thê tục chấp nhận ? 


— Được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được suy tư hay không suy tư? 


— Cần phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được phân tích, cân nhắc hay không cân phải phân 
tích, cân nhặc? 


- Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gofama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
liên hệ đên mục đích, hay không cân phải liên hệ đên 
mục đích? 


- Cần phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Goftama. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Nếu là như vậy thời lời nói của Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại rừng 
Subhaga được thế tục chấp nhận hay không được thế 


BÀ LA MÔN 


tục chấp nhận? 


— Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên là có suy tư, hay không 
suy tư? 


— Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhắc, 
hay không phân tích cân nhắc? 


- Không phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên liên hệ đên mục đích, hay 
không liên hệ đên mục đích? 


- Không liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm triển cái 
này. Thế nảo là năm? Tham dục triển cái, sân triển 
cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo hối triển cái, 
nghĩ triền cái. Này Thanh niên Bà-la-môn, như vậy 
là năm triền cái. 


BÀ LA MÔN 


>> Này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaøa đã bị trùm che. ngắn chân. bao 
phủ, và bao trùm bởi năm triển cái này. Vị ấy 
biết được, thấy được, hay chứng tri được các 
pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy 
ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận 
thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn; tiếng do tai nhận thức... hương do 
mũi nhận thức... vị do lưỡi nhận thức... xúc do thân 
nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn. Này Thanh niên Bà-la-môn, như 
vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


®> Này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga bị trói buộc, bị đam mê, bị 
tham trước bởi năm dục trưởng dưỡng này, 
thụ hưởng chúng mà không thấy Sự nguy 
hiểm, không soi thấu sự thoát ly khỏi chúng. 
VỊ ây thật sự biết được, hay thấy được. hay 
chứng được các pháp thượng nhân. tri kiến 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh: sự kiện như 


BÀ LA MÔN 


Sà, 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? 
Trong những loại lứa này, loại lứa nào có ngọn, 
có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt 
lên nhờ cỏ và củi khô, hay ngọn lửa được đốt lên, 
không nhờ cỏ và củi khô ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nêu có sự kiện có thê 
đôt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ây 
có ngọn, có sắc và có ánh sáng. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, 
không có trường hợp có thê đôt lửa mà không nhờ cỏ 
và củi khô, trừ phi dùng thân thông. 


S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, h} 
do năm dục trưởng dưỡng đem lại, hỷ này ví 
nhự ngọn lửa đót lên nhở có và củi khô. 


© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, hỷ 
do ly dục, ly các bát thiện pháp đem lại, hỷ 


này ví như ngọn lửa đốt lên, không nhở cỏ và 
củi khô. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hỷ do 
ly dục, ly các bát thiện pháp đem lại? 


BÀ LA MÔN 


Ở đây, nay thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất. 
Hỷ này, này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly 
bất thiện pháp đem lại. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
diệt tầm và tứ,... chứng và trú Thiền thứ hai. Hỷ này, 
này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly bất thiện 
pháp đem lại. 


s* Này thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện. Ở đây, 
các Bà-la-môn chủ trương pháp tác phước, đắc 
thiện nào có kết quả lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ở 
đây, các Bà-la-môn chủ trương pháp thí xả (caga) tác 
phước, đắc thiện có quả báo lớn. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, một tế đàn lớn được một vị Bà-la-môn 
lập lên và có hai vị Bà-la-môn đi đến và nghĩ như 
sau: "Chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà-la- 
môn với danh tánh thể này". Ở đây, một vị Bà-la- 
môn suy nghĩ như sau: "Mong rằng trong phòng ăn, 
ta sẽ được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn 
khất thực tốt nhất; còn vị Bà-la-môn kia, trong phòng 


BÀ LA MÔN 


ăn, không được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất". Này Thanh niên Bà-la-môn, 
sự kiện này xảy ra. Người Bà-la-môn ây trong phòng 
ăn có thể được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất. Còn người Bà-la-môn kia, 
trong phòng ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước 
tốt nhất, món ăn khát thực tốt nhất. VỊ Bà-la-môn kia 
nghĩ như sau: "VỊ Bà-la-môn ây, trong phòng ăn, 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất 
thực tốt nhất. Còn ta, trong phòng ăn không được chỗ 
n sôi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất". 
Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Thanh niên Bà- 
la-môn, các Bà-la-môn chủ trương quả dị thục gì cho 
người Bà-la-môn này? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không 
bồ thí với ý nghĩ: "Do bố thí này, người kia phẫn nộ, 
không hoan hỷ. Các Bà-la-môn bố thí chỉ vì lòng ái 
mân". 


— Sự kiện là như vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, thời đáy có phải là tác phước sự thứ sảu, nghĩa 
là lòng ái mán ? 


— Sự kiện là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thời 
đây là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mân. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 


BÀ LA MÔN 


chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, tôi 
nhận thấy năm pháp nảy có nhiều ở những người 
xuất ø1a, có ít ở những người tại ø1a. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tÔ chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng, liên tục, không nói lời chân thật. Người 
xuất gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng 
liên tục, nói lời chân thật. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống Phạm 
hạnh, đọc tụng nhiêu, thí xả nhiều. Người xuất 1a, 
thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô 
chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng liên tục 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiều. 

Thưa Tôn giả Gotama, năm pháp tác phước, đắc 
thiện này được các vị Sa-môn, Bà-lamôn chủ 


trương, tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở những 


BÀ LA MÔN 


VỊ Xuât gia, có ít ở những vị tại ø1a. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước, 
đấc thiện này được các vị Bà-la-môn chủ trương, 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tý-kheo 
nói lời chân thật, vị ấy nghĩ: "Ta nói lời chân thật", 
chứng được nghĩa tín thọ (atthavedam), chứng được 
pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện nảy là tư cụ của 
tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, 
không sân. 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn vị Tỷ-kheo 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiều vị ây nghĩ rằng: "Ta thí xả nhiều", chứng 
được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng 
được hân hoan liên hệ đến pháp, Ta nói rằng sự hân 
hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là 
để tâm của vị ây tu tập không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-lamôn những vị Bà-lamôn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Ta nói 
các pháp â ây là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị 
ấy tu tập không hận, không sân. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 


BÀ LA MÔN 


Todeyyaputta thưa với Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa- 
môn Gotama biệt con đường đưa đên cọng trú với 
Phạm thiên". 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải làng 
Nalakara không xa ở đây? 


— Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. 
Làng Nalakara không xa ở đây. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, có người sanh trưởng tại làng Nalakara, 
chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi 
người ấy con đường đưa đến làng Nalakara. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, người sanh trưởng tại làng 
Nalakara â ây phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi 
về con đường đến làng Nalakara? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, vì người ấy sanh trưởng tại 
làng Nalakara. Người ấy biết rõ tất cả con đường đưa 
đến làng Nalakara. 


— Tuy vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, rất có thê 
người sanh trưởng tại làng Nalakara này khi được 


BÀ LA MÔN 


hỏi con đường đưa đến làng Nalakara còn có thể 
phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thi không 
vậy, khi được hỏi vê Phạm thiên giới, hay vê con 
đường đưa đến Phạm thiên giới, Như Lai không phân 
vân hay ngập ngừng. Và này Thanh niên Bà-la-môn, 
Ta biết Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm 
thiên giới, và Ta cũng biết phải thành tựu như thế nào 
để được sanh vào Phạm thiên giới. 

— Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: 
"Sa-môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên". Tốt lành thay, nếu Tôn giả 


Gotama thuyết giảng cho con, con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-lamôn Subha Todeyyaputta 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là con 
đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên ? 


Ở đây. này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo an 
trú biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 


BÀ LA MÔN 66 


cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 

cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 

trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được tu 
tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách 
hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có 
dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bả-la- 
môn, một người lực sĩ thối tù và làm cho bốn phương 
nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này Thanh 
niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi... (như 
trên)... với tâm câu hữu với hỷ... (như trên)... với tâm 
câu hữu với xã, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành 


BÀ LA MÔN 


động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, 
không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. 
Vĩ như, này Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ 
thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì 
khó khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi 
xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có 
trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa 
Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm cư sĩ, từ này cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả 
Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều 
công việc phải làm. 


BÀ LA MÔN 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm 
những gì Ông nghĩ là hợp thời. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
hoan hỷ tín thọ lời Thể Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Thể Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
rồi ra ổi. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn JanussomI, với cỗ xe do 
toàn ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ 
trưa. Bả-la-môn Janussoni thấy thanh niên Bà-la- 
môn Subha Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, 
liền nói với thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta: 


— Tôn giả BharadvaJa đi từ đầu lại, quá sớm như 
vậy? 


— Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 


- Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế 
nào? Tôn giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, 
có trí tuệ sáng suôt (pannaveyyattiyam) không? 


- Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí 
tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? Chỉ có vị nảo như 
Ngài mới có thê biết được trí tuệ sáng suốt của Sa- 
môn Gotama. 


BÀ LA MÔN 


— Tôn giả Bharadvala thật đã tán thán Sa-môn 
Gotama với sự tán thán tôi thượng. 


— Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa-môn 
Gotama? Tán thán bởi những người được tán thán là 
Sa-môn Gotama, là bậc tối thượng giữa các hàng 
Thiên Nhân. Thưa Tôn giả, các vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Sa-môn 
Gotama nói răng năm pháp ây là tư cụ cho tâm, nghĩa 
là đề tu tập, trở thành không hận, không sân. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn, Janussom 
bước xuống cỗ xe do toàn ngựa cái trăng kéo, đặp áo 
vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn 
và thốt ra lời cảm hứng như sau: "Lợi ích thay cho 
vua Pasenadi nước Kosala! Tốt đẹp, lợi ích thay cho 
vua PasenadIi nước Kosala được Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác trú ở trong nước! 


BÀ LA MÔN 


70 


5 5 pháp tác thành Bàlamôn - Kinh 
SONADANDA - 4 Trường I, 199 


KINH SONADANDA 
(KINH CHUNG ĐUC) 
— Bài kính sô 4— Trường 1, 199 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong 
xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vỊ, đến tại thành Campà (Chiêm- 
bà) và tại Campà, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara 
(Giàgià liêntrì). Lúc bấy giờ, Bà-lamôn 
Sonadanda (Chủng Đức) trú tại Campà, một chỗ dân 
cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một 
vương địa do vua Bimbisara (Tần-bà-ta-la), vua 
nước Magadha (Ma-kiệt -đà) cấp, một ân tứ của vua, 
một tịnh ấp. 


2. Các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà được nghe 
tiếng đồn như sau: "Sa-môn Gotama, dòng họ Thích- 
ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong 
nước Anga với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm 
vị đã đến tại thành Campà, và tại Campà. Sa-môn 
Gotama ở trên bờ hồ Gaggara. Tiếng đôn tốt đẹp sau 
đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là đức 


BÀ LA MÔN 


Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và Người. 
Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài 
đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa có văn. Ngài truyền dạy phạm 
hạnh hoản toàn đầy đủ trong sạch. Tốt NI thay, sự 
chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy”. 


Rôi các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà, từng đoàn 
từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Campà và đên tại hô 
nước ŒGagøara. 


3. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda đi lên trên lầu 
đề nghỉ trưa, Bà-la-môn Sonadanda thây các Bà-la- 
môn và gia chủ ở Campà từng đoàn từng đoàn, lũ 
lượt đi ra khỏi Campà và đến tại hồ nước Gaggara. 
Thấy vậy, Bà-la-môn Sonadanda bèn gọi người gác 
cửa: 


- Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn và 
gia chủ ở Campà từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra 
khỏi Campà và đên tại hô Gaggara như vậy? 


- Thưa Tôn giả, có Sa-môn Gotama, dòng họ 


BÀ LA MÔN si) 


Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành 
trong nước Anga với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm 
trăm vị, đến tại thành Campà, và tại Campà Sa-môn 
Gotama ở trên bờ hồ Gaggara. Tiếng đồn tốt đẹp sau 
đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 
Nay những người ấy đi đến để yết kiến Tôn giả 
Gotama. 


- Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà-la- 
môn và gia chủ ở Campà, khi đến nơi, hãy nói với 
những Bà-la-môn và g1a chủ: "Bà-la-môn Sonadanda 
có nói: "Này các Hiển giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn 
Sonadanda sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa-môn 
Gotama". 


- Dạ vâng! 


Người giữ cửa ấy vâng theo lời của Bà-la-môn 
Sonadanda, đi đến các Bà-la-môn và gia chủ ở 
Campà. Khi đến xong, liền nói với các Bà-la-môn và 
g1a chủ ở Campà: 

- Bà-lamôn Sonadanda có nói: "Này các 
Hiền giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn Sonadanda sẽ tự 


thân hành đến yết kiến Sa-môn Gotama". 


BÀ LA MÔN nÍP) 


4. Lúc bấy giờ, có khoảng năm trăm Bà-la-môn từ 
nhiều địa phương khác nhau, đến ở tại Campà vì 
công vụ. Những Bà-lamôn nghe: "Bà-la-môn 
Sonadanda sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama". Những 
Bà-la-môn này đến Bà-la-môn Sonadanda, khi đến 
xong, liền thưa với Bà-la-môn Sonadanda: 


- Có phải Tôn giả Sonadanda sẽ đến yết kiến 
Sa-môồn Gotama? 


- Này các Hiện giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ 
đên yêt kiên Sa-môn Gotama. 


- Tôn giả Sonadanda, chớ có đến yết kiến Sa- 
môn Gotama. Thật không xứng đáng cho Tôn giả 
Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama. Nếu Tôn 
giả Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama, thì 
danh tiếng của Tôn giả Sonadanda bị hao tốn, danh 
tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh 
tiếng của Tôn giả Sonadanda bị hao tôn và danh tiếng 
của Sa-môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này, 
thật không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama yết kiến Tôn giả Sonadanda. 


Lại Tôn giả Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ và 
phụ hệ, huyệt thông thanh tịnh cho đên bảy đời tô 


phụ không bị một vết nhơ nảo, không bị một dèm 


BÀ LA MÔN 


pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì Tôn giả 
Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị 
một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vẫn 
đề huyết thống thọ sanh, do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
đến yết kiên Bà-la-môn Sonadanda. 


Lại Tôn giả Sonadanda là nhà giàu có, đại phú, sung 
túc... Lại Tôn giả Sonadanda là nhà phúng tụng, nhà 
trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ 
nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là 
thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài 
về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân. 
Tôn giả Sonadanda đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng 
người, với màu da thù thăng khôi ngô tuấn tú, cử chỉ 
trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả Sonadanda 
thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn nói lời tao nhã, ý 
nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phêu phào, 
giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả Sonadanda là 
bậc tôn sư của hàng tôn sư nhiễu người, dạy ba trăm 
thanh niên Bà-la-môn tụng đọc chú thuật, thanh niên 
Bà-la-môn từ nhiều phương, từ nhiều nước, tha thiết 
với chú thuật đến với Tôn giả Sanadanda để học 
thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả Sonadanda niên 
cao, lạp lớn, bậc lão thành, đến tuôi trưởng thượng: 


BÀ LA MÔN 


còn Sa-môn Gotama thì tuổi trẻ, xuất ø1a chưa được 
nhiều năm. Tôn giả Sonadanda được vua Seniya 
Bimbisara (Tần-bà-ta-la) xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) 
kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng 
vọng. Tôn giả Sonadanda được Bà-la-môn 
Pokkharasàdi kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Sonadanda sống ở 
Campà, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, 
ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh 
địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha. Do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
yết kiến Tôn giả Sonadanda. 


6. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói với 
những Bà-la-môn ây: 


- Các Hiên giả, hãy nghe ta giải thích vì sao 
thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn 
Gotama, trái lại thật không xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến thăm chúng ta. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một 
vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn 


BÀ LA MÔN 


đề huyết thống thọ sanh; vì điểm này thật 
không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết 
kiến chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng 
ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
xuât gia từ bỏ đại gia đình quyên thuộc. 


Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Gotama 
xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại 
đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. 


Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
trong tuôi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong 
tuôi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ 
bỏ gia đình sống không gia đình. 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
dầu song thân không đồng ý, khóc than, nước 
mắt thâm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với 
màu da thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang 
nhã, dáng điệu cao thượng. 


Này các Hiện giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có 


BÀ LA MÔN 


„. 


đức hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc Thánh, có 
thiện đức, đây đủ thiện đức. 


Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, 
phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là 
bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiêu 
người. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã 
diệt trừ tham dục, đã diệt trừ được mọi xao 
động của tâm. 


Này các Hiền _ĐIả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành 
động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết 
pháp với chúng Bà-la-môn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
xuât gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát- 
đê-ly thanh tịnh. 


Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
xuât gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản 
sung mãn. 


BÀ LA MÔN 


78 


Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng 
ngàn vượt biến (băng qua nhiều địa phương, 
băng qua nhiều quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn 
Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn 
Thiên, Nhân đên quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: 
"Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có 
đây đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân. 


Này các Hiền giả, thật vậy, 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
được bôn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính nê, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, rất nhiều Thiên, 
Nhân tín ngưỡng Sa-môn Gotama. 


BÀ LA MÔN 


j 


Này các Hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn 
âp nào, Sa-môn Gotama cư trú, tại làng â ấy, tại 
thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài 
người. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là 
giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được 
tôn là tối thượng trong các giáo tô. 


Này các Hiên giả, danh tiếng của một số Sa- 
môn, Bà-la-môn dựa trên những bằng chứng 
không đâu, danh tiếng của Sa-môn Gotama 
không phải vậy. Danh tiếng của Sa-môn 
Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya 
Bimbisàra nước Magadha, cùng với vương tử, 
cung phi, thị tùng đêu quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua PasenadI nước 
Kosala, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng 
đêu quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Bà-la-môn 
Pokkharasàdi cùng với các con, vợ, thị giả, đêu 
quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
được vua Semiya Bimbisàra nước Magadha 


BÀ LA MÔN 


S0 


kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, 
trọng vọng. 


- Này Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, được 
Bà-la-môn PokkharasàdI kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
được vua PasenadI nước Kosala kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lê trọng vọng. 


- Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã 
đến Campà, nay đang ở tại Campà, trên bờ ao 
Gaggara. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đến 
ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. 
Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này 
các Hiền giả, nay Sa-môn Gotama đã đến 
Campà, hiện ở tại Campà trên bờ hồ Gagøgara, 
như vậy Sa-môn Gotama là khách của chúng 
ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, 
tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 
Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn 
giả Gotama đến yết kiến chúng ta, thật xứng 
đáng cho chúng ta đến yết kiến Tôn giả 
Gotama. 


- Này các Hiên giả, đó là những ưu điêm mà ta 


BÀ LA MÔN 


được biệt về Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama 
không phải có chừng ây ưu điêm mà thôi. Tôn 
giả Gotama có đên vô lượng ưu điềm. 


7. Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn ây nói với Bà- 
la-môn Sonadanda: 


- Tôn giả Sonadanda đã tán thán Sa-môn 
Gotama như vậy dầu cho một ai ở xa Tôn giả Gotama 
đến một trăm do tuần cũng đủ cho con người của gia 
tộc đi đến yết kiến Sa-môn Gotama, dầu phải đem 
theo lương thực. Do vậy, tất cả chúng tôi sẽ đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sonadanda cùng với đại 
chúng Bà-la-môn đi đên bờ hô Gagøara. 


8. Bế cu hr fnpirrrminmraagg 
khi đi ngang qua khu rừng: 


-_ "Nếu ta hỏi Sa-môn Gotama một câu và nếu 
Sa-môn Gotama trả lời với ta như sau: “Này 
Bà-la-môn, không nên đặt câu hỏi như thể 
này”. Thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh 
miệt ta: "Bà-la-môn Sonadanda là ngu sĩ, bất 
tài, không thể hỏi một câu cho chín chăn". Nếu 
hội chúng này khinh miệt ta thời danh tiếng ta 
bị giảm bớt. Và a1 bị danh tiếng giảm bớt thời 


BÀ LA MÔN 


thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng 
dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự 
chúng ta được có. 


Nếu Sa-môn Gotama hỏi ta một câu, câu trả lời 
của ta về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm 
trí được thỏa mãn; và nếu Sa-môn Gotama nói 
với ta như sau: "Này Bà-la-môn, câu hỏi ấy nên 
trả lời như thể này", thời như vậy, hội chúng 
này sẽ khinh miệt ta: "Bà-la-môn Sonadanda là 
ngu sỉ bất tài không thể làm cho tâm trí Sa-môn 
Gotama thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi ấy". 
Nếu hội chúng này khinh miệt ta thì danh tiếng 
ta bị giảm bớt và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời 
thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu, vì cúng 
dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự 
chúng ta được có. 


Nếu ta đi đến gần như thế này mà ta trở về 
không gặp Sa-môn Gotama, thời hội chúng này 
sẽ khinh miệt ta: "Bà-la-môn Sonadanda là 
người ngu SI bất tài, kiêu mạn, cứng đầu, sợ hãi, 
không dám đến yết kiến Sa-môn Gotama, làm 
sao đã đi đến gần như thế này mà lại trở về 
không gặp Sa-môn Gotama". Nếu hội chúng 
khinh miệt ta, thì danh dự ta bị giảm bớt, và ai 
bị danh dự giảm bớt thời thâu nhận cúng dường 


BÀ LA MÔN 


S3 


bị giảm thiêu. Vì cúng dường của " ta tùy 


thuộc với danh dự chúng ta được có 


9. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda đến chỗ đức 
Thê Tôn. Sau khi đến bèn nói lời thân ái, chào đón, 
chúc tụng rồi ngồi xuống một bên. Các Bà-la-môn và 
gia chủ ở Campà, có người đảnh lễ Sa-môn Gotama 
rồi ngồi xuống một bên, có người nói lời thân ái chào 
đón chúc tụng với Sa-môn Gotama rồi ngôi xuống 
một bên, có người chắp tay vái chào Sa-môn Gotama 
rôi ngôi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ 
rồi ngôi xuông một bên, có người yên lặng ngôi 
xuống một bên. 


10. Lúc ây Bà-la-môn Sonadanda đang ngôi, tâm trí 
lo lắng: "Nếu ta hỏi Sa-môn Gotama một câu và nêu 
Sa-môn Gotama trả lời với ta như sau: "Này Bà-la- 
môn, không nên đặt câu hỏi như vậy, nên đặt câu hỏi 
như thế này”. Thời như vậy hội chúng sẽ khinh miệt 
ta: "Bà-la-môn Sonadanda là ngu s1, bất tài, không 
thê hỏi một câu cho chín chắn". Nếu hội chúng này 
khinh miệt ta thì danh tiếng ta bị giảm bớt. Và ai bị 
danh tiếng giảm bớt thời thâu nhận cúng dường bị 
giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc 
với danh tiếng chúng ta được có. Nếu Sa-môn 
Gotama hỏi ta một câu và câu trả lời của ta về câu 
hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn, 


BÀ LA MÔN 


và nêu Sa-môn Gotama nói với ta như thế này; "Này 
Bà-la-môn, câu hỏi ấy không nên trả lời như vậy". 
Này Bà-la-môn , câu hỏi ấy nên trả lời như thế này, 
thời như vậy hội chúng này sẽ khinh miệt ta: "Bà-la- 
môn Sonadanda là người ngu s1, bất tài, không làm 
cho tâm trí Sa-môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời 
(ấy)". Nếu hội chúng này khinh miệt ta thời danh 
tiếng ta bị giảm bớt. Và ai danh tiếng bị giảm bớt thì 
thâu nhận cúng dường bị giảm thiêu. Vì cũng dường 
của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta được 
có. Mong răng Sa-môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi 
thuộc sự truyền bá về ba quyền Vedà. Như vậy chắc 
chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn 
với câu trả lời của ta cho câu hỏi ấy". 


11. Lúc bây giờ, đức Thế Tôn được biết sự phân vân 
lo lắng của Bà-la-môn Sonadanda với tri giác của 
mình, liên tự nghĩ: "Bả-la-môn Sonadanda này đang 
phân vân lo lắng. Ta hãy hỏi Bà-la-môn Sonadanda 
với câu hỏi thuộc sự truyền về ba quyền Vedà". 


Rồi đức Thế Tôn hỏi Bà-la-môn Sonadanda: 

- Này Bà-la-môn, những vị Bà-la-môn phải 
đây đu bao nhiêu đức tính mới được gọi là Bà-la- 
môn, và đê có thê khi nói "tôi là Bà-la-môn ”, lời nói 
ây là chơn chánh, không phải là lời nói đôi ? 


BÀ LA MÔN 


12. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda suy nghĩ: 
Thật vậy, điều mà chúng ta mong ước, hy vọng, yêu 
cầu, mong đợi. Mong Sa-môn Gotama hãy hỏi ta câu 
hỏi thuộc sự truyền về ba quyền Vedà. Như vậy chắc 
chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn 
với câu trả lời cho câu hỏi â ây, và nay Sa- -môn Goftama 
hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền về ba quyền Vedà. 
Chắc chăn ta có thể làm cho tâm trí của Ngài được 
thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy". 


13. Rồi Bà-la-môn Sonadanda ngồi thăng lưng, nhìn 
xung quanh hội chúng và bạch đức Thê Tôn: 


- Có năm đức tánh, những vị Bà-la-môn phải 
đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn và để có thê khi 
nói: "Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy chơn chánh, 
không phải là lời nói dối. Thế nào là năm? 


e Ở đây, này Tôn giả, người Bà-la-môn thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh 
tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết 
nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vẫn đề 
huyết thống thọ sanh. 


e_ Vị ấy là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu 
ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải và lịch sử truyên thống là thứ 
năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài 


BÀ LA MÔN 


S6 


về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại 
nhân. 


e VỊ ây đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, 
với màu da thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ 
trang nhã, dáng điệu cao thượng. 


e_ Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới 
hạnh cao dày. 


® Và vị ây là người học rộng, sáng suốt, là người 
đệ nhất hay đệ nhị trong những người câm 
muỗng (đề đồ bơ làm lễ tế thần). 


Này Tôn giả Gotama, đó là năm đức tánh, những vị 
Bà-la-môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn 
và đề có thể, khi nói: "Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy 
là chơn chánh, không phải là lời nói dối. 


14. - Này Bà-la-môn, trong năm đức tánh này, có thể 
bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có bốn đức tánh thôi, 
mà vẫn có thể gọi là Bà-la-môn và để có thể khi nói: 
"Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy là lời nói chơn chánh, 
không phải là lời nói dối. 

- Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả 


Gotama, trong năm đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ 
. Thật vậy, dung sắc làm được gì? Khi một 


BÀ LA MÔN 


Tôn giả Bà-la-môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về 
vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy lại là nhà phúng 
tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh 
nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử 
truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng 
của vị đại nhân. VỊ ây có đức hạnh, đức độ cao dày, 
đây đủ giới hạnh cao dày. Và vị ây là người học rộng, 
sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những 
người cầm muỗng. Này Tôn giả Gotama, những đức 
tánh này, những vị Bà-la-môn phải đầy đủ mới được 
gọi là Bà-la-môn và đề có thể, khi nói: "Tôi là Bà-la- 
môn `, lời nói ây là chơn chánh, không phải là lời nói 
đôi. 


15. - Này Bà-la-môn, trong bốn đức tánh này, có thể 
bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có ba đức tánh thôi, 
mà vẫn có thể gọi là Bà-la-môn và để có thể khi nói: 
"Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy là lời nói chơn chánh, 
không phải là lời nói dối. 

- Tôn giả Gotama, có thê được. Tôn giả 
Gotama, trong bốn đức tánh này, chúng tôi 


. Thật vậy, chú thuật làm được gì? Khi một 
Tôn giả Bà-la-môn thiện sanh từ mâu hệ và phụ hệ, 


BÀ LA MÔN 


huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ, không 
bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về 
vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy lại là nhà phúng 
tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh 
nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử 
truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng 
của vị đại nhân, vị ấy lại có đức hạnh, đức độ cao 
dày, đây đủ giới hạnh cao dày, vị ấy là người học 
rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong 
những người cầm muông. - Này Tôn giả Gotama, 
những đức tính này, những vị Bà-la-môn phải đây đủ 
mới được gọi là Bà-la-môn và đề có thê, khi nói: "Tôi 
là Bà-la-môn ", lời nói ấy là chơn chánh, không phải 
là lời nói dối. 


16. - Này Bà-la-môn, trong ba đức tánh này, có thể 
bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có hai đức tánh thôi, 
mà vẫn có thể gọi là Bà-la-môn và để có thể khi nói: 
"Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy là chơn chánh, không 
phải là lời nói dối. 


- Tôn giả Gotama, có thê được. Tôn giả 
Gotama, trong ba đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ 
. Thật vậy, thọ sanh làm được gì? Khi một 

Tôn giả Bà-la-môn có đức hạnh, đức độ cao dày, đây 
đủ giới hạnh cao dày, vị ấy là người học rộng, sáng 


BÀ LA MÔN 


suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người 
cảm muỗng. Những đức tánh này, những vị Bà-la- 
môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn và để 
có thê, khi nói: "Tôi là Bà-la-môn " lời nói ấy là chơn 
chánh, không phải là lời nói dối. 


17. Khi nghe nói vậy, những vị Bà-la-môn kia nói 
với Bà-la-môn Sonadanda: 


- Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như 
vậy! Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy! 
Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác 
chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả 
Sonadanda đã ngả theo quan niệm của Sa-môn 
Gotama. 


18. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói với những vị Bà- 
la-môn ây: 


- Nếu các người Bà-la-môn nghĩ: "Bả-la-môn 
Sonadanda không phải là bậc đa văn, Bà-la-môn 
Sonadanda không phải là nhà hùng biện giỏi, Bà-la- 
môn Sonadanda không phải là nhà bác học và Bà-la- 
môn Sonadanda không có thê biện luận với Sa-môn 
Gotama về vẫn đề này”, thời Bà-la-môn Sonadanda 
hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với Ta. Nếu 
các người Bà-la-môn nghĩ: "Bà-la-môn Sonadanda 
là bậc đa văn, Bà-la-môn Sonadanda là nhà hùng 


BÀ LA MÔN 


biện giỏi, Bà-la-môn Sonadanda là nhà bác học, và 
Bà-la-môn Sonadanda có thê biện luận với Sa-môn 
Gotama về vẫn đề này”, thời các ngươi đứng yên và 
đề Bà-la-môn Sonadanda biện luận với Ta. 


19. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Sonadanda bạch 
với đức Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama hãy đứng yên. Tôn giả 
Gotama hãy giữ im lặng. Tôi sẽ trả lời cho các vị Bà- 
la-môn ây đúng với chánh pháp. 


Rôi Bà-la-môn Sonadanda nói với những vị Bà-la- 
môn ây: 


- Này các Hiền giả, chớ có nói như vậy: “Tôn 

giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú 
thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả 
Sonadanda đã ngả theo quan niệm của Sa-môn 
Gotama". Này các Hiên giả, tôi không có phỉ báng 
dung sắc hoặc chú thuật hoặc thọ sanh. 
20. Lúc bấy giờ thanh niên Angaka là người cháu của 
Bà-la-môn Sonadanda đang ngôi trong hội chúng ấy. 
Bà-la-môn Sonadanda nói với những vị Bà-la-môn 
kia: 


BÀ LA MÔN 


- Thưa Tôn giả, có thấy. 


- Các Hiền giả, thanh niên Angaka là đẹp trai 
khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù 
thăng, khôi ngô tuần tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu 
cao thượng, không một ai trong chúng này có thê 
băng được về dung sắc, trừ Sa-môn Gotama. Này các 
Hiền giả, thanh niên Angaka là nhà trì chú, thông 
hiểu ba tập Vedà, với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận 
thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân. Chính ta 
dạy cho nó chú thuật. Này các Hiền giả, thanh niên 
Angaka thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ, không bị 
một chỉ trích nào về vẫn đề huyết thông thọ sanh. Ta 
biết cha và mẹ nó. 


Này các Hiên giả, khi một Bà-la-môn 
nào có đức hạnh, đức độ cao dày, đây đủ giới hạnh 
cao dày, lại là người học rộng, sáng suôt, là người đệ 


BÀ LA MÔN 


nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này 
các Hiền giả, những Bà-la-môn nào đầy đủ hai đức 
tánh ấy mới được gọi là Bà-la-môn và đề có thể, khi 
nói: "Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy là chơn chánh, 
không phải là lời nói dồi. 


21. - Này Bà-la-môn trong hai đức tánh ấy, có thể bỏ 
qua một đức tánh, và những người Bà-la-môn đây đủ 
một đức tánh nào, để có thể khi nói: "Tôi là Bà môn", 
lời nói ấy là lời nói chơn chánh, không phải là lời 
nói dối. 


- Tôn giả Gotama, không thê được. Tôn giả 
Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, 
giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào 
có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ 
ây có giới hạnh; người có giới hạnh nhất định có trí 
tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới 
hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Tôn 
giả Gotama, cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lây 
bàn chân để rửa bàn chân; cũng vậy, Tôn giả 
Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, 
giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào 
có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ 
ây có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí 
tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới 
hạnh và trí tuệ được xem là tối thăng ở trên đời. 


BÀ LA MÔN 


22. - Thật như vậy, này Bà-la-môn. 


Nhưng này Bà-la-môn, thể nào là giới hạnh, thể 
nào là trí tuệ ? 


- Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực 
vệ vần đê này. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama giải 
thích ý nghĩa của câu nói ây! 
23. - Này Bà-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, 
ta sẽ nói. 

- Tôn giả, xin vâng. Bà-la-môn Sonadanda trả 
lời đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn thuyết như sau: 

- Này Bà-la-môn, ở đây đức Thế Tôn ra đời, 
là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác... (giông như kinh 
Sa-môn Quả, chương 40)... Này Bà-la-môn, như vậy 


vị Tý-kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là 
giới hạnh. 


BÀ LA MÔN 


... Vị ấy chứng vả trú sơ thiền... chứng và trú 
đệ nhị thiền... đệ tam thiền... chứng và trú đệ tứ 
thiền... tâm hướng đến tri kiến... Này Bà-la-môn như 
vậy là trí huệ [như kinh Sàmamnaphala (Sa-môn 
Quả), từ chương 40 đến 63, và từ chương 75 đến 
chương 98]. 


24. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói 
với đức Thê Tôn: 


- Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật 
là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy 
chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy 
y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. Và mong Tôn giả Gotama, ngày mai cùng 
chúng Tý-kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con 
mỜI. 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ 
Bà-la-môn Sonadanda được biệt Đức Thê Tôn đã 


BÀ LA MÔN 


nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về đức Phật và từ biệt. Rồi 
Bà-la-môn Sonadanda khi đêm đã mãn liền làm cho 
sẵn sàng tại nhà các món thượng vị, loại cứng và loại 
mềm, rồi báo thì giờ cho đức Thế Tôn: "Giờ đã đến, 
Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng". 


25. Khi ấy đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo 
bình bát, và cùng chúng Tỷ-kheo đi đến cư xá của 
Bà-la-môn Sonadanda, đi đến liền ngôi trên chỗ đã 
soạn sẵn. Bà-lamôn Sonadanda tự tay làm cho 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn 
với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. 
Lúc bây giờ Bà-la-môn Sonadanda, sau khi được biết 
đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, 
liền lấy một chế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Sonadanda bạch 
đức Thế Tôn: 


26. - Tôn giả Gotama, khi con ở trong hội chúng nếu 
con từ chỗ ngôi đứng dậy và đảnh lễ Thế Tôn 
Gotama thời hội chúng này sẽ phỉ báng con. Ai bị 
hội chúng này phi báng, thời danh tiếng sẽ bị tổn 
giảm, và ai danh tiếng bị tôn giảm, thời thâu nhận 
cúng dường bị giảm thiêu. Vì cúng dường tùy thuộc 
vào danh tiếng chúng con có. 


BÀ LA MÔN 


- Tôn giả Gotama, nếu ở trong hội chúng mà con 
chặắp tay vái chào, mong Tôn giả Gotama nhận 
đây là con đứng dậy. 


-_ Tôn giả Gotama, nêu trong hội chúng mà con 
tháo khăn đâu, mong Tôn giả Gotama nhận đây 
là con vái chào với đâu của con. 


- Tôn giả Gotama, khi con đi trên xe, nễu con 
xuống xe và đảnh lễ Thế Tôn Gotama, thời hội 
chúng sẽ phỉ báng con. Ai bị hội chúng này phi 
báng, thời danh tiếng bị tôn giảm, và ai bị danh 
tiếng tốn giảm, thời thâu nhận cúng dường bị 
giảm thiểu. Vì sự cúng dường tùy thuộc vào 
danh tiếng chúng con có. 


- Tôn giả Gotama, nếu trong khi con đi xe, con 
hạ cán roi xuống, mong Tôn giả Gotama nhận 
đấy là con xuống xe. Tôn giả Gotama, nếu 
trong khi con đi xe, con vẫy tay, mong Tôn giả 
Gotama nhận đấy là con vái chào với đầu của 
con. 


27. Rồi đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp, giảng 
dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà-la-môn 
Sonadanda hoan hỷ, rôi từ chô ngôi đứng dậy và từ 
biệt. 


BÀ LA MÔN Q7 


BÀ LA MÔN 


6 8 thí sanh - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 
Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Tám thí sanh: 


¡. Này các Hiên giả, có người bố thí cho Sa 
môn hay Bà la môn, đô ăn, đồ uống, vải, xe 
cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng 
tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố 
thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người 
này thấy người Sát để ly có nhiễu tài sản, 
người Ba la môn có nhiều tài sản, hay người 
gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ 
túc, thụ hưởng năm món dục lạc. VỊ này 
nghĩ: "Mong răng, sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh là một trong những 
người có nhiêu tài sản, người Bà la 
môn có nhiều tài sản hay người g1a chủ có 
nhiều tài sản”. VỊ này, năm vững tâm ẫy, an 
trú tâm ây, tu tập tâm ây. Tâm này được giải 
thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, 
nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác 


BÀ LA MÔN 


09 


nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới 
luật, không phải vị phá giới luật. Này các 
Hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới 
được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 


2. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người 
bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ 
uống, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: ”Fứ Đại Thiên vương thọ 
mạng lầu dài, đẹp trai và nhiều an lạc". Vị 
này nghĩ: "Mong rẵng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh Ôn một trong 
hàng .- VỊ này năm 
vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ây. 
Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, 
không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh 
trong tâm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường 
hợp một vị đây đủ giới luật, không phải vị 
phá giới luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện 
của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự 
thanh tịnh. 


3. Này các Hiên giả, lại nữa, ở đây, có người 
bô thí cho Sa môn hay Bàlamôn, đô ăn, đô 
uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 


BÀ LA MÔN 100 


hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
Đô vật vị này bô thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: "Chư Thiên 


;.....chư Thiên Tha Hóa Tự tại được sống lâu, 


đẹp trai, được nhiều an lạc". Vị này nghĩ: 
"Mong răng sau khi thân hoại mạng chung, 
ta được sanh thành một trong hàng chư 
Thiên Thoa Hóa Tự tại". VỊ này năm vững 
tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này 
được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu 
tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm 
ây. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một 
vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới 
luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một 
VỊ gp1ữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 
s8. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người 
bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ 


uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 


BÀ LA MÔN 101 


Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: "Chư Thiên 
thọ mạng lâu dàu, đẹp trai và nhiều an lạc", 
Vị này nghĩ: "Mong rằng, sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh thành một trong 
hàng Phạm Chúng thiên”. VỊ này năm vững 
tâm ây, an trú tâm ây, tu tập tâm ây. Tâm này 
được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu 
tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm 
ây. Và tôi xác nhận đây là...trường hợp một 
vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới 
luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một 
VỊ g1ữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 


BÀ LA MÔN 102 


7 8 thọ sanh - Kinh THỌ SANH DO BÓ 
THÍ — Tăng III, 612 
THỌ SANH DO BỒ THÍ —7ðăng III, 612 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thọ sanh do bố thứ. 
Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Thấy các 
Sát-đê-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại phú, hay các 
ø1a chủ đại phú, sung túc, đây đủ, thọ hưởng năm dục 
trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: "ÄMong 
rằng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cong 
trú với Sát-đế-]y đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, 


„”r 


hay với gia chủ đại phú ". Người áy móng tâm như 
vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy 
hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú Với 
Sát-để-ly đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, hay 
với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: Jin, ấy là người 
giữ giới, không phải là người ác giới”. Này các Tỷ- 
kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến 
thanh tịnh. 


BÀ LA MÔN 103 


3-4. Ở đây, này các Tý-kheo, có người bồ thí cho Sa- 
môn hay Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống, Vải mặc, Xe 
cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đỗ nằm, trú xứ, đèn 
đuốc. Người ây bồ thí và mong hưởng quả. Nghe 
rằng: "Bốn Thiên vương thiên sông lâu, có dung sắc, 
được nhiều an lạc", người ấy suy nghĩ như sau: 
"Mong răng khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cong trú với chư Thiên ở Bốn Thiên vương... 


... VỚI Chự Thiên ở Cối trời Ba mươi ba... 
... VỚI Clf Thiên ở cõi Trời Dạ-ma ... 

.. UỚi chư Thiên ở cõi Trời Đâu-xuất.... 
... VỚI Củ Thiên ở cõi Trời Hóa lạc ... 


với chự Thiên ở cối Trời Tha hóa Tự tại thiên ... 
"Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu 
tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không 
tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên ở cõi Bồn thiên 
vương ... ở cõi Tha hóa Tự tại thiên, hay với Bà-la- 
môn đại phú, hay với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: 
"Người ấy là người giữ giới, không phải là người ác 
giới". Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, 
vì tâm hướng đến thanh tịnh. 


BÀ LA MÔN 104 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bồ thí cho Sa- 
môn, Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống... Nghe rằng: " 

"Chu Thiên ở Phạm chúng thiên sông lâu, có dung 
sắc, được nhiễu an đạc”, người ấy suy nghĩ như sau: 
Ti ốc. "Ta nói rằng: "Người Á ây là người g1ữ giới, 
không phải là người ác giới, là người ly tham, không 
phải là người có tham”. Này các Tỷ-kheo, người giữ 
giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, người giữ? giới thành công, vì tâm 
hướng đến ly tham. 


Này các Tỷ-kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh 
do bô thí. 


BÀ LA MÔN 


105 


$ Chủ trương phụng sư và tài sản - Kinh 
ESUKARI —- 96 Trung II, 739 


KINH ESUKARI 
(Esukari suttam) 


- Bài kinh số 96 — Trung II, 739 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng 
Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm, và sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn EsukarI bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương bốn loại phụng sự: chủ trương phụng sự cho 
Bà-la-môn, chủ trương cho Sát-đế-ly (Khattiya), chủ 
trương phụng sự cho Phệ-xá (Vessa: người buôn 
bán), chủ trương phụng sự cho Thủ-đà (Sudda: lao 
công). 


© Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 


BÀ LA MÔN 106 


trương phụng sự cho Bà-la-môn như sau: 


— Bà-la-môn phụng sự cho Bà-la-môn; 


— hay Khattiya phụng sự cho Bà-la-môn; 


hay Vessa phụng sự cho Bà-la-môn, 


hay Sudda phụng sự cho Bà-la-môn. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương phụng sự cho Bà-la-môn. 


SỞ đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Khattiya như sau: 
— Khattiya phụng sự cho Khattiya; 
— hay Vessa phụng sự cho Khattiya; 
— hay Sudda phụng sự cho Khattiya. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 


chủ trương phụng sự cho Khattiya. 


SỞ đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Vessa như sau: 


— Vessa phụng sự cho Vessa; 
— hay Sudda phụng sự cho Vessa. 


Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 


BÀ LA MÔN 107 


chủ trương phụng sự cho Vessa. 


SỞ đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Sudda như sau: 


— sSudda phụng sự cho Sudda. Vì rằng không 
còn aI khác có thê phụng sự cho Sudda. 


Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương phụng sự cho Sudda. 


s* 7a Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
bốn loại phụng sự này. Ở đây, Tôn giả Gotama có 
nói gì về vấn đề này? 


— Nhưng này các Bà-la-môn, có phải tất cả mọi 
người ở đời đông ý với các Bà-la-môn khi họ chủ 
trương bôn loại phụng sự này? 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, 
không có sở hữu, khốn khổ, dẫu cho người không 
muốn, bị bắt nuốt miếng thịt: "Này người KIa, Ông 
phải ăn miếng thịt này và Ông phải trả một số tiên ". 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, dầu không được các Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy chấp nhận, các Bà-la-môn chủ 
trương bốn loại phụng sự này. 


BÀ LA MÔN 108 


>> Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng, tất cả cần 
phải phụng sự. 


Nhưng này Bả-la-môn, Ta cũng không nói 
ĐH: tất cả không cần phải PhNHE SỰ. 


> Vì rằng, này Bà-la- môn, nếu có ai trong khi 
phụng sự, trở thành xâu hơn, không trở thành 
tốt hơn, Ta không nói rằng, người đó cân phải 
phụng sự. 


> Nhưng này Bà-la-môn , nếu có ai trong khi 
phụng sự, trở thành tốt hơn, không trở thành 
xấu hơn. Ta nói rằng, người đó cần phải 
phụng sự. 


S Và nếu này Bà-la-môn, có người hỏi vị Khattiya 
như sau: "Người phụng sự cho Ông, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở 
thành tốt hơn; hay người phụng sự cho Ông, do 
nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, 
không trở thành xấu hơn? Và như vậy ông ở đây 
cần phải được phụng sự bởi người nào?" 


Vị Khattiya, này Bà-la-môn, nếu trả lời chân 
chánh cần phải đáp như sau: “Người nào phụng sự 
tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, 
không tốt hơn, thì tôi không cản người ấy phụng sự 
tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi, do nguyên 


BÀ LA MÔN 109 


nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xâu hơn, 
thì tôi cần người ây phụng sự tôi”. 


S© Và này Bà-lamôn, nêu có người hỏi Bà-la- 
môn ... (như trên) ... 


© Này Bà-la-môn, nêu có người hỏi Vessa... 


S© Và này Bà-la-môn, nếu có người hỏi Sudda như 
sau: “Người phụng sự cho ông, do nguyên nhân 
phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành 
tốt hơn; hay người phụng sự cho ông, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở 
thành xâu hơn? Và như vậy, ông ở đây cần phải 
được phụng sự bởi người nào?” 


Người Sudda, này Bà-la-môn, nếu trả lời chơn 
chánh cân phải đáp như sau: "Người nào phụng sự 
tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, 
không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự 
tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xâu hơn, 
thì tôi cân người ây phụng sự tôi”. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì sanh 
trong một gia đình cao quý. 


Này Bà-la-môn, Ta không nói xâu hơn vì 


BÀ LA MÔN 110 


sanh trong một gia đình cao quý. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì nhan 
sắc thù thăng. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói xâu hơn vì 
nhan sắc thù thăng. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì tài 
sản thù thăng. 

> Này Bà-la-môn, Ta không nói xấu hơn vì tài 
sản thù thăng. 


Ở đây, này Bả-la-môn, có người sanh trong một 
gia đình cao quý, sát sanh, lây của không cho, sông 
tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, 
có tà kiến. Do vậy, Ta không nói tốt hơn vì sanh 
trong một gia đình cao quý. 


Ở đây, này Bả-la-môn có người sanh trong một 
gia đình cao quý từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời 
phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, 
có chánh kiến. Do vậy, Ta không nói trở thành xâu 
hơn vì sanh trong gia đình cao quý. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người với nhan sắc 


BÀ LA MÔN 111 


thù thăng... (như trên)... 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù 
thăng, sát sanh, lẫy của không cho... (như trên)... có 
tà kiến. Do vậy, Ta không nói trở thành tốt hơn vì có 
tài sản thù thăng. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù 
thăng từ bỏ sát sanh... (như trên)... có chánh kiến. Do 
vậy, Ta không nói trở thành xâu hơn vì có tài sản thù 
thăng. 


—> Này Bà-la-môn, Ta không nói tất cả cần phải 
phụng sự. 

Nhưng này Bà-la-môn, Ta cũng không nói tất 
cả không cân phải phụng sự. 


—> Này Bà-la-môn, người nào phụng sự, do 
nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được 
tăng trưởng, giới được tắng trưởng, sự 
nghe được tăng trưởng, bố thí được tăng 
trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, Ta nói 
người ấy cần phải phụng sự. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế 
Tôn: 


s* Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 


BÀ LA MÔN 


112 


bồn loại tài sản, chủ trương tài sản của người Bà- 
la-môn, chủ trương tài sản của người Khaffiya, 
chủ trương tài sản của người Vessa, chủ trương 
tài sản của người Sudda. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Bà-la-môn là khất thực. 
Nhưng khi người Bà-la-môn khinh thường tài 
sản khất thực, người ây không làm bốn phận 
của mình và giống như người chăn bò lây của 
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các 
Bà-la-môn chủ trương tài sản của Bà-la-môn. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Khattiya là cung và tên. 
Nhưng khi người Khattiya khinh thường tài sản 
cung và tên, người ây không làm bồn phận của 
mình, và giỗng như người chăn bò lẫy của 
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các 
Bà-la-môn chủ trương tài sản của Khattiya. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Vessa là canh nông và 
nuôi bò. Nhưng khi người Vessa khinh thường 
tài sản canh nông và nuôi bò, người ấy không 
làm bồn phận của mình, và giống như người 
chăn bò lẫy của không cho. Như vậy, thưa Tôn 
giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản 


BÀ LA MÔN 


113 


của Vessa. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Sudda là lưỡi liềm và 
đòn gánh. Nhưng khi người Sudda khinh 
thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh, người ây 
không làm bốn phận của mình và giông như 
người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn, chủ 
trương tài sản của người Sudda. 


Các Bà-la-môn, thưa Tôn giả ŒGotama, chủ 
trương bốn loại tài sản này. Œ đáy, Tôn gia ŒGoftama 
nói gì về vấn đề này? 


— Này Bà-la-môn, có phải tát cả mọi người ở 
đáy đồng ý với các Bà-la-môn khi họ chủ trương bôn 
loại tài sản này? 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, 
không có sở hữu, khôn khổ, dầu cho người đó không 
muốn, bị bắt nuốt miếng thịt: "Này người kHa, Ông 
phải ăn miếng thịt này và Ông phải trả một số tiên ". 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, dầu không được các Bà- 
la-môn, Sa-môn ấy chấp nhận, các Bà-la-môn vẫn 
chủ trương bốn loại tài sản này. 


BÀ LA MÔN 114 


> Này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản cho con 
người là Thánh pháp vô thượng. 


Trong khi nhớ đên gia hệ thuở xưa của mình 
về phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thê sanh ra, thời 
sẽ được châp nhận tùy thuộc chô ây. 


— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Khattiya, thời được châp nhận là Khattiya. 


— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn, thời được châp nhận là Bà-la- 
môn. 

— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Vessa, thời được châp nhận là Vessa. 


— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Sudda, thời được châp nhận là Sudda. 


Này Bà-la-môn, như tuy thuộc duyên gì một 
ngọn lứa được đót lên, thời ngọn lứa được cháp nhận 
theo duyên ấy. 


— Nếu do duyên củi, một ngọn lứa được đốt lên, 
thời ngọn lửa áy được cháp nhận là lửa CủiI. 


— Nếu do duyên dăm bảo, một ngọn lửa được 
đốt lên, thời ngọn lửa ây được cháp nhận là 
hứa dăm bào. 


BÀ LA MÔN 115 


— Nếu do duyên cỏ, một ngọn lứa được đốt lên, 
thời ngọn lửa áy được cháp nhận là lửa cỏ. 


— Nếu do duyên phân bò, một ngọn lửa được 
đốt lên, thời ngọn lửa ây được cháp nhận là 
lửa phân bò. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản 
cho con người là Thánh pháp vô thượng. 


Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về 
phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ 
được chấp nhận tùy thuộc chỗ ẫy. Nếu tự thê được 
sanh ra trong một gia đình Khattiya, thời được chấp 
nhận là Khattiya. Nếu tự thể được sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn... trong một gia đình Vessa... 
trong một gia đình Sudda, thời được chấp nhận là 
Sudda. 


> Nhưng này Bả-la-môn, nếu một người từ một gia 
đình Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên 
thuyết, (người ấy) từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có 
sân tâm, có chánh kiến, người ây thành tựu chánh 
đạo, thiện pháp. 


BÀ LA MÔN 


116 


Này Bà-la-môn, nêu một người từ một gia đình 
Bà-la-môn... 


...từ một ø1a đình Vessa... từ một gia đình Sudda 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ 
pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết (người ấy) 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho... có chánh 
kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn. Ông nghĩ thế nào? Trong lập 
trường này, chỉ có người Bà-la-môn mới có thể tu 
tập từ tâm, không hận, không sán; người Khaftiya 
không có thể được, người Vessa không có thể được, 
người Sudda không có thể được? 


— Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thê trong lập 
trường này, tu tập từ tâm, không hận, không sân. 
Người Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; 
người Vessa cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người 
Sudda cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tất cả bốn 
giai cấp, thưa Tôn giả Gotama, trong lập trường này 
đều có thê tu tập từ tâm, không hận, không sân. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu một người từ 
gia đình Khattiya, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như 
Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... (như trên)... có 


BÀ LA MÔN 117 


chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện 
pháp. 


Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Chỉ có 
người Bà-la-môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm, 
đi đến sông, và tăm rửa cho sạch đất và bụi; người 
Khamiya không thể được; người Vessa không thể 
được; người Sudda không thể được? 


— Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thể lây cào 
lưng và bột tăm, đi đến sông và tăm rửa cho sạch đất 
và bụi, người Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả 
Gotama; người Vessa cũng vậy, thưa Tôn giả 
Gotama; người Sudda cũng vậy, thưa Tôn giả 
Gotama. Tắt cả bốn giai cấp, thưa Tôn giả Gotama, 
đều có thể lẫy cào lưng và bột tắm đi đến sông và 
tắm rửa cho sạch đất và bụi. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu từ một gia đình 
Khattiya, có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, người này nhờ pháp và luật do Như 
Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, 
người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện 
pháp. 


Này Bà-la-môn, nêu một người từ gia đình Bà- 
la-môn; này Bà-la-môn, nêu một người từ gia đình 


BÀ LA MÔN 118 


Vessa; này Bà-la-môn, nêu một người từ gia đình 
Sudda, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, 
từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ấy được xem 
là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu 
có vị vua Khattiya đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp 
một trăm người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau 
và nói: "Quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia 
đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn, sanh ra từ 
hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay 
lửa, bằng cây saka, hay cây sala, hay cây salala, hay 
cây chiên-đàn, hay cây sen, quay cho bật lửa và sức 
nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình 
Chiên-đà-la (hạ tiện), thuộc gia đình săn bắn, thuộc 
gia đình làm đô tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc 
gia đình đỗ phân, hãy đến đây, đem đến bộ phận trên 
của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng 
heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y-la 
(elanda: cây thu đủ thầu dâu), và quay cho bật lửa và 
sức nóng hiện ra". 


Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Có phải chỉ 
có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra 
từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đmh Bà- 
la-môn, sanh từ hoàng tóc, sau khi đem đến bộ phận 


BÀ LA MÔN 110 


của đô quay lửa, làm bằng cây saka, hay cây sala, 
hay cây salala, hay cây chiên-đân, hay cây sen, chỉ 
có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh 
sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các 
công việc do lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen 
lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình 
hạ tiện, thuộc gia đình săn băn, thuộc gia đình làm 
đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đồ 
phán, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa 
làm bằng SỐ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay 
máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y-lan, lửa ấy không 
có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và 
ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công 
việc do lửa đem lại? 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. NÑgọn 
lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa Tôn 
giả Gotama, từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc 
gia đình Bà-la-môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem 
đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng cây saka 
hay cây sala, hay cây salala, hay cây chiên-đàn, hay 
cây sen, ngọn lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh 
sáng, ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do 
lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen lên, và sức nóng 
tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình 
săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm 
xe cộ, thuộc gia đình đồ phân, sau khi đem đến bộ 


BÀ LA MÔN 120 


phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, 
hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ 
cây y-lan, lửa ấy cũng có ngọn, cũng có mảu sắc, 
cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được 
vào các công việc do lửa đem lại. Thưa Tôn giả 
Gotama, tất cả ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu 
sắc, đều có ánh sáng, tất cả loại lửa đều có thê dùng 
được vào các công việc do lửa đem lại. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu có người từ gia 
đình Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, 
người ây từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ay 
được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Nếu 
có người từ gia đình Bà-la-môn... Nếu có người từ 
gia đình Vessa... Nếu có người từ gia đình Sudda, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ 
pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ 
sát sanh... có chánh kiến, người ấy được xem là thành 
tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế 
Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 


diệu thay Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con 


BÀ LA MÔN 121 


trọn đời quy ngưỡng. 


BÀ LA MÔN 122 


9 Kinh PHẨM BÀLAMÔN - Tăng II, 668 


PHẨM BÀLAMÔN -- 7ăng II, 668 


VÍ DỤ CON CHÓ - 7ăng II, 668 


. Thê nào là năm? 


2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn 
chỉ đi đến nữ Bà-la-môn, không đến phi nữ Bà-la- 
môn. Ngày nay, này các Ty-kheo, các nam Bà-la- 
môn đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến phi nữ Bà-la- 
môn. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó đực 
chỉ đi đến con chó cái, không đi nội không phải con 
chó cái. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ nhất, này 
các Tý-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, 
không thấy được giữa các Bà-la-môn. 


3. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn 
chỉ đi đến nữ Bà-la-môn trong thời có thê thụ thai, 
không có đi trong thời kỳ không thê thụ thai. Ngày 
nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn đi đến nữ 
Bà-la-môn trong thời có thê thụ thai và cũng trong 
thời không thể thụ thai. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, 


BÀ LA MÔN 123 


các con chó đực chỉ đi đến con chó cái trong thời có 
thể thụ thai, không đi đến trong thời kỳ không thể thụ 
thai. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ haI, này các Tỷ- 
kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không 
thây được giữa các Bà-la-môn. 


4. Thuở xưa, này các Ty-kheo, các nam Bà-la-môn 
không mua, không bán nữ Bà-la-môn, cọng trú trong 
tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, 
này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn mua và bán nữ 
Bà-la-môn, cọng trú trong tình ái, tiếp tục trong sự 
thuận hòa. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó 
đực không mua, không bán con chó cái cọng trú 
trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Đây 
là cựu Bà-la-môn pháp thứ ba, này các Ty-kheo, nay 
chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy 
giữa các Bà-la-môn. 


5. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn không 
cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này 
các Iỷ-kheo, các Bà-la-môn cất chứa tài sản, ngũ 
cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các 
loài chó không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. 
Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ tư, này các Tỷ-kheo, 
nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy 
giữa các Bà-la-môn. 


BÀ LA MÔN 124 


6. Thuở xưa, này các Ty-kheo, các Bà-la-môn vào 
buổi chiều tìm đồ ăn buỗi chiêu, vào buổi sáng tìm 
đồ ăn buổi sáng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các Bà- 
la-môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rồi lẫy các đồ ăn 
còn lại và mang đi. Ngày nay, này các Tỷ- -kheo, các 
con chó, vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào 
buôi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Đây là cựu Bà-la-môn 
pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy 
giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà-la- 
môn. 


Năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, nay 
được thây giữa các loài chó, không được thây giữa 
các Bà-la-môn. 


BÀLAMÔN DONA - 7ðng II, 670 


1. Rồi Bà-la-môn Dona đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Bà-la-môn Dona bạch Thế Tôn: 


2.- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: “Sz- 
môn Gotama không đánh lễ, hay không đứng dậy, 
hay không mời ghế các vị Bà-la-môn già yếu, tuổi 


BÀ LA MÔN 125 


lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn 
cuối cuộc đời." Thưa Tôn giả Gotama, sự thê là như 
vậy; Tôn giả Gotama không đảnh lễ, hay không đứng 
dậy, hay không mời ghế các vị Bà-la-môn già yêu, 
tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến 
đoạn cuỗi cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
thật là không tốt đẹp. 


- Này Dona, Ông có tự cho mình là Bà-la-môn 
không? 


- Thưa Tôn giả Gotama, nếu có ai nói một cách chân 
chánh, vị ấy phải nói rằng: "VỊ Bà-la-môn thiện sanh 
cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thông thọ sanh; là nhà phúng 
tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh 
nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền 
thông là thứ năm, thông hiểu pháp và văn phạm, biện 
tài về thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị Đại 
nhân". 


Thưa Tôn giả Gotama, nói về tôi, nói một cách chơn 
chánh là nói như vây. Thưa Tôn giả Gotama, tôi là 
Bà-la-môn, thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, 
huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ, không 
một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết 
thông thọ sanh; là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông 


BÀ LA MÔN 126 


hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiểu pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế 
và tướng của vị Đại nhân. 


- Này Dona, có phải các vị Bà-la-môn thời xưa, 
những vị ân sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các 
chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, 
đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay những 
Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên 
giống như các vị trước đã làm? Những vị ân sĩ ấy tên 
là Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, 
Yamadaggl, Angìrasa Bharadvàja, Vàscttha, 
Kassapa, Bhagu. Những vị ây tuyên bố có năm hạng 
Bà-la-môn này: "Đông đẳng với Phạm thiên, đồng 
đăng với chư Thiên, các vị biết giới hạn, các vỊ vượt 
lên giới hạn và thứ năm là Bà-la-môn bị vứt bỏ”. Này 
Dona, Ông là ai giữa các vị ấy? 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi không biết năm vị 
Bà-la-môn này. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi là 
Bà-la-môn. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết 
pháp cho tôi đề tôi biết được năm vị Bà-la-môn này. 


- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 


BÀ LA MÔN D77 


Bà-la-môn Dona vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


3. - Thế nào, này Dona, là Bà-la-môn đồng đăng VỚI 
Phạm Thiên? 


- Ở đây, này Dona, vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ 
mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống. thanh tịnh cho 
đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. 

_ VỊ ây trong 4§ năm sống Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn (chú thuật). 

¬ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho bậc Đạo Sư một cách đúng pháp, không 
phải phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? 
Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn 
bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do cung 
tên, không phải do làm người của vua, không phải 
do một nghề øì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực 
không khinh thường bình bát của người khắt sĩ. 

¬ Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, 
sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sà, vị ấy xuất 81a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất 
gia như vậy, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 


BÀ LA MÔN 


125 


Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương XỨ, cùng khắp vô biên giới, vị ây 
an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu 
VỚI bI... với hỷ... với xả. Cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ây 
an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy, sau khi 
tu tập bốn phạm trú này, khi thân hoại mạng 
chung, được sanh thiện thú Phạm thiên giới. Như 
vậy, này Dona, là vị Bà-la-môn đồng đăng VỚI 
Phạm Thiên. 


4. Và này Dona, thế nào là Bà-la-môn đồng đẳng với 
Chư Thiên? 


- Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả tử mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièềm pha 
nào, về vấn đề huyết thông thọ sanh. 

- VỊ ây trong 4§ năm sống Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập châm ngôn. 

¬ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp, không phải 


BÀ LA MÔN 129 


phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, 
không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, 
không phải do làm người của vua, không phải do 
một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, 
không khinh thường bình bát của người khất sĩ. 


-. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị 
ây đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi 
pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? Không phải 
do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ 
Bà-la-môn đã được nước tưới lên, vị ấy đi đến nữ 
Bà-la-môn, không đi đến nữ sát-đế- -ly, nữ Tỳ-xá, 
nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn bắn, nữ đan tre, 
nữ làm xe, nữ thô dân, không đi đến người đàn bà 
có mang, không đi đến người đàn bả cho con bú, 
không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không 
thể thụ thai. 

©_ Yà này Dona, vì sao người Bà-la-môn không 

đi đến người đàn bà có mang? Này Dona, 

nếu người Bà-la-môn đi đến người đàn bả 

có mang, thời đứa 


; do Vậy, này 
Dona, vị Bà-la-môn không đi đến người đàn 
bà có mang. 

© Và vì sao, này Dona, Bà-la-môn không đi 
đến người đàn bà cho con bự? Này Dona, 


BÀ LA MÔN 130 


© 


nêu Bà-la-môn đi đên người đàn bà cho con 
bú, thời này Dona, 


; do vậy, 
này Dona, vị Bà-la-môn không đi đến người 
đàn bà cho con bú. 

Và vì sao, này Dona, Bà-la-môn không đi 
đến người đàn bà trong thời kỳ không thể 
thụ thai? Này Dona, nếu vị Bà-la-môn đi 
đến người đàn bả trong thời không thể thụ 
thai, thời nữ Bà-la-môn ấy trở thành một 
phương tiện để thỏa lòng dục, đề vui đùa, để 
thỏa thích. 

Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn chỉ 
có mục đích đẻ con. 


-_ Vị ấy từ dâm dục (đúng pháp) sinh con rồi, liền 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ây xuất gia như vậy, 
ly dục, ly pháp bất thiện... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư. Vị ấy, sau khi tu tập bốn Thiên, sau 
khi thần hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, 
Thiên giới, cối đời này. Như vậy, này Dona, là Bà- 
la-môn đồng đăng với chư Thiên. 


5. Và thê nào, này Dona, là một Bà-la-môn có giới 


han? 


BÀ LA MÔN 


I31 


- Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một gièềm pha 
nào, về vấn đề huyết thông thọ sanh. 

-- VỊ ấy trong 48§ năm sống Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn. 

-_ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiểm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp, không phải 
phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, 
không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, 
không phải do làm người của vua, không phải do 
một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, 
không khinh thường bình bát của người khất sĩ. 

-. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vỊ 
ây đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi 
pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? Không phải 
do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ 
Bà-la-môn đã được nước tưới lên, vị ấy đi đến nữ 
Bà-la-môn, không đi đến nữ sát-đế-ly, nữ Tỳ-xá, 
nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn bắn, nữ đan tre, 
nữ làm xe, nữ thô dân, không đi đến người đàn bà 
có mang, không đi đến người đàn bả cho con bú, 
không đi đến người đàn bả trong thời kỳ không 
thể thụ thai. Và này Dona, vì sao người Bà-la-môn 
không đi đến người đàn bà có mang? Này Dona, 


BÀ LA MÔN 132 


nếu vị Bà-lamôn đi đến người đàn bà có 
mang...(như trên)... 

-- Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn chỉ có mục 
đích đẻ con. 

-_ Vị ấy từ dâm dục (đúng pháp) sinh con TÔI, do ưa 
thích con nít, sống trong gia đình, không xuất gia 
từ bỏ gia đình. Cho đến sự giới hạn của các Bà-la- 
môn thời xưa, vị ấy đứng tại đây, không vượt qua 
giới hạn ấy. Cho đến giới hạn của các Bà-la-môn 
thời xưa, vị ấy đứng ở đấy, không vượt qua giới 
hạn Ấy. Này Dona, do vậy Bà-la-môn được gọi là 
có giới hạn. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn có 
giới hạn. 


6. Và này Dona, thế nào là một Bà-la-môn vượt qua 
giới hạn? 


- Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ... về vấn đề huyết thống thọ sanh. 

-_ Vị ấy trong 48 năm sông Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn. 

-_ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp, không phải 
phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, 
không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, 


BÀ LA MÔN 133 


không phải do làm người của vua, không phải do 
một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, 
không khinh thường bình bát của người khất sĩ. 

-. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị 
ây đi tìm vợ một cách đúng pháp và phi pháp. Do 
mua, do bán với nữ Bà-la-môn được nước tưới 
lên, vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ 
sát-đế-ly, cũng đi đến nữ Tỳ-xá, cũng đi đến nữ 
Thủ-đà, cũng đi đến nữ Chiên-đà-la, cũng đi đến 
nữ săn bắn, cũng đi đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ 
làm xe, cũng đi đến nữ thô dân, cũng đi đến người 
đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bả cho con 
bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không 
thể thụ thai. 

- . Nữ Bà-la-môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa 
lòng dục, để vui đùa, đề thỏa thích. Nữ Bà-la-môn 
đối với nam Bà-la-môn có mục đích đẻ con. Cho 
đến sự giới hạn của các Bà-la-môn thời xưa, vị ấy 
không đứng tại đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. 
Cho đến giới hạn của các Bà-la-môn thời xưa, vị 
ây không đứng ở đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. 
Này Dona, do vậy Bà-la-môn được gọi vị đã vượt 
qua giới hạn. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn 
vượt qua giới hạn. 


7. Và này Dona, thế nào là Bà-la-môn Chiên-đà-la? 


BÀ LA MÔN 134 


- _ Ở đây, này Dona, Bả-la-môn thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một gièềm pha 
nào, về vẫn đề huyết thông thọ sanh. 

-- VỊ ấy trong 4§ năm sống Phạm hạnh đồng trinh, 
học tập chân ngôn. 

¬ Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau 
khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo 
Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng pháp và phi 
pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không phải 
nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không 
phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không 
phải do làm người của vua, không phải do một 
nghẻ øì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không 
khinh thường bình bát của người khất sĩ. 

-. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị 
ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp và phi pháp. Do 
mua, do bán với nữ Bà-la-môn được nước lên, vị 
ây đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ sát-đé-ly, 
cũng đi đến nữ Tỳ-xá, cũng đi đến nữ Thủ-đà, 
cũng đi đến nữ Chiên-đà-la, cũng đi đến nữ săn 
bắn, cũng đi đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ làm 
xe, cũng đi đến nữ thô dân, cũng đi đến người đàn 
bà có mang, cũng đi đến người đàn bà cho con bú, 
cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thê 
thụ thai. 


BÀ LA MÔN 135 


- . Nữ Bà-la-môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa 
lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. 

- Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn có mục 
đích đẻ con. 

- Vị ấy để nuôi mạng sông, làm tất cả nghề. Rồi các 
Bà-la-môn nói với vị ấy như sau: "Sao Tôn giả tự 
cho mình là Bà-la-môn, lại làm tất cả nghề đề nuôi 
mạng sống?" Vị ấy trả lời như sau: "Như lửa đốt 
vật sạch, cũng đốt vật nhớp, nhưng không phải vì 
vậy mà ngọn lửa bị uế nhiễm". Cũng vậy, này các 
Tôn giả, nêu Bà-la-môn làm tất cả nghề để nuôi 
mạng sông, nhưng không phải vì vậy mà Bà-la- 
môn bị uế nhiễm. 

-_ Vì làm tất cả nghề đề nuôi mạng sống, này Dona, 
nên Bà-la-môn được gọi là Bà-la-môn Chiên-đà- 
la. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn Chiên-đà-Ìa. 


S. Này Dona, có phải các Bà-la-môn thời xưa, những 
vị ân sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các chú 
thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói 
lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay, những Bà- 
la-môn hiện tại cũng hát lên, đọc lên giống như các 
vị trước đã làm. Những vị ây tên là Atthaka, Vàmaka, 
Vàmadeva, Vessàmita, Yamadagøl, Anpìrasa, 
Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. Những vị ấy 
tuyên bố có năm hạng Bà-la-môn này: "Vị đồng đăng 
với Phạm thiên, vị đồng đẳng với chư Thiên, các vị 


BÀ LA MÔN 136 


có giới hạn, các vị vượt lên giới hạn và thứ năm là 
Bà-la-môn Chiên-đà-la". Này Dona, Ong là ai giữa 
các vị ây? 


- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con chưa 
thành tựu đây đủ Bà-la-môn Chiên-đà-1a. 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal!... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung con trọn 
đời quy ngưỡng. 


BÀLAMÔN SANGÀRAVA - 7ðng II, 682 


1. Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Sangàrava thưa với Thế Tôn: 


2. - Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, 
có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày (đọc 
tụng) lại không thể nhớ lên được, còn nói øì các chú 
thuật không được học thuộc lòng? Do nhân øì, do 
duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật 
không học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại nhớ lên 


BÀ LA MÔN l 


được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng? 


3. - Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm 
chiếm, bị dục tham chỉ phối, và không như thật biết 
rõ sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và 
thây lợi ích của người: trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được 
học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên được, 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với 
thuốc nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh 
hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn 
ngăm nghía bóng mặt của mình, không có thể như 
thật biết được, thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


BÀ LA MÔN 138 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết sự xuất 
ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi â ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 


Vị như, này Bà-la-môn, một bát nước được lứa đun 
sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuôn cuộn. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, 
không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm...cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn 
trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi hôn trầm 
thụy miên, đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ẫy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người: trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 


BÀ LA MÔN 139 


lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị rong rêu che 
phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 


khuôn mặt của mình, không thê như thật biết được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị 
dục tham xâm chiếm... còn nói øì các chú thuật 
không được học thuộc lòng! 


6. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hồi 
xâm chiêm bị trạo hồi chi phối, không như thật biết 
Sự xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và 
thây được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thôi, dao 
động, chân động, nồi sóng. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể 
như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm... 
còn nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


BÀ LA MÔN 140 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, không như 
thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thây được lợi ích của cả haI, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị khuây động. 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết được và thây được. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 


Š. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chi phối, lại 
như thật biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; 
trong khi ấy, người ấy như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích 
của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy được 
lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật không được 


BÀ LA MÔN 141 


học thuộc lòng lâu ngày lại được nhớ lên, còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị trộn 
lẫn với thuốc nhuộm hoặc gôm lặc, hay màu đỏ tía, 
hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người 
có mặt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có 
thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham 
xâm chiếm... còn nói øì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng! 


09. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
sân xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa 


đun SÔI, không sôi lên sùng SỤC, không nôi lên cuỗn 
CuÔn. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía 


khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và 
thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú 
với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chi 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng! 


10. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
hôn trâm thụy miên xâm chiêm, không bị hôn trâm 


BÀ LA MÔN 142 


thụy miên chỉ phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị TOng 
rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm 


nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiêm, 
không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


11. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
trạo hôi xâm chiêm, không bị trạo hôi chị phôi... còn 
nói øì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió 
thôi, không bị dao động, không bị chấn động, không 
bị nồi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị trạo hối miên xâm chiêm, không 
bị trạo hối chi phối... còn nói øì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


12. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 


nghi hoặc xâm chiêm, không bị nghi hoặc chi phối... 
còn nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


BÀ LA MÔN 143 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị 
khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có 
mắt muốn ngăm bóng mặt của mình, có thể như thật 
biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, 
không bị nghi hoặc chi phối và như thật biết sự xuất 
ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi â ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây như 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ây, như 
thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật 
không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, 
còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 
Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các 
chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có 
thể nhớ lên được, còn nói øì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...từ này cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


BÀLAMÔN KÀRANAPÀLI- 7ðng II, 690 


BÀ LA MÔN 144 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Mahàvana, chỗ 
giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn 
Kàranapàli đang xây dựng nhà cho Licchavì. Bà-la- 
môn Kàranapàli thây Bà-la-môn Pingiyàni từ đường 
xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với Bà-la-môn 
KaranapàlI: 


- Tôn giả Pingiyàni đi từ đâu đến sớm như vậy? 
- Thưa Tôn giả, tôi đi từ chỗ Sa-môn Gotama về. 


- lôn giả Pingiyadni nghĩ thê nào Về trí tHỆ sáng SUỐI 
của Sa-môn Œotama? Ngài có nghĩ vị áy là một bậc 
Hiên trí chăng? 


- Tôi là ai, thưa Tôn giả, lại có thể biết được trí tuệ 
sáng suốt của Sa-môn Gotama. Chỉ có ai như vị ấy, 
mới có thê biết được trí tuệ sáng suốt của Sa-môn 
Gotama. 


- Thật là cao thượng lời Tôn giả Pingiyàm tán thán 
Sa-môn Gotama. "Tôi là ai, thưa Tôn giả, lại có nói 
lời tán thán Sa-môn Œotama". Được tán thán bởi 
những bậc được tán thán là Tôn giả Gotama, bậc tôi 
thắng giữa chư Thiên và loài Người. 7ô giả 
Pingyiàni thấy những lợi ích gì lại cực lực tin tưởng 
Sa-môn Œofarna như vậy? 


BÀ LA MÔN 145 


e Thưa Tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn 
VỚI VỊ ngỌt tối thượng sẽ không còn thèm muốn 
các vị ngọt hạ liệt khác. Cũng vậy, thưa Tôn 
giả, khi đã nghe pháp của Tôn giả Gotama, như 
Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tằng hữu 
pháp.., thời không còn thèm muốn các lý thuyết 
của những người khác, của các Sa-môn, Bà-la- 
môn thấp kém. 

© Ví như, thưa Tôn giả, một người bị đói lả và 
mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng 
vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được 
thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng vậy, thưa 
Tôn giả, 

„như Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, 
Vị tăng hữu pháp...vị ấy được hoan hỷ, tâm 
được tịnh tín. 

e© Ví như, thưa Tôn giả, một người tìm được một 
cành cây chiên-đản, chiên-đàn vàng hay chiên- 
đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi hoặc từ nơi rễ, 
hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, 
người ấy được hương thơm thuần diệu. Cũng 
vậy, thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của 
Tôn giả Gotama, như Khế kinh, Phúng tụng, 
Ký thuyết, Vị tăng hữu pháp...thời vị ấy được 
thưởng thức hân hoan, được thưởng thức hoan 
hỷ. 


BÀ LA MÔN 146 


e_ Ví như, thưa Tôn giả, một người bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, TÔI CÓ VỊ lương y lập tức 
chữa cho khỏi bệnh. Cũng vậy, thưa Tôn giả, 
khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama, 
như Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tăng 
hữu pháp... khi ấy, sâu bi khô ưu não đi đến tiêu 
diệt. 

e© VỊ như, thưa Tôn giả, một hồ sen, có nước 
trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước mát 
trong, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đế, rồi một 
người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức 
bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. 
Người ấy, sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, 
sau khi tắm rửa, uống nước, tất cả khổ cực mệt 
mỏi, nhiệt não đều được lắng dịu. Cũng vậy, 
thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn 
giả Gotama, như Khế kinh, Phúng tụng, Ký 
thuyết, Vị tăng hữu pháp... khi ấy tất cả khô 
cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được chỉ tức. 


2. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Karanapàli từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, đầu 
gôi bên phải quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng đến 
Thế Tôn, và ba lần thốt lên lời cảm hứng sau đây: 


- Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác! 


BÀ LA MÔN 147 


- Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác! 

- Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác! 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Pingiyàni! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Pingiyàni Thưa Tôn giả Pingiyàni, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho những kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Thưa Tôn giả 
Pingiyànl, con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp và chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Pingyàni hãy chấp 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


BÀLAMÔN PINGIYÀNI - 7ðng II, 693 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàh, tại Mahàvana, chỗ 
giảng đường có nóc nhọn, có khoảng 500 người 
Licchavi hầu hạ Thế Tôn. Một sô người Licchavi 
toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang 
đồ trang sức màu xanh. Một số người Licchavi toàn 
vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ 


BÀ LA MÔN 148 


trang sức màu vàng. Một số người LIcchavI toàn đỏ, 
mầu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang SỨC màu 
đỏ. Một số người Licchavi toàn trăng, mầu sắc trắng, 
mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trăng. 
Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và 
sự huy hoàng. 


Rồi Bà-la-môn Pingiyàni từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vaI, chăp tay hướng đên Thê 
Tôn và bạch Thê Tôn: 


- Điêu này được nói lên cho con, bạch Thê Tôn! Điêu 
này được nói lên cho con, bạch Thê Tôn! 


- Hãy nói lên, này PingIyàn1! 


Thế Tôn nói như vậy. Rồi Bà-la-môn Pingiyàni trước 
mặt Thê Tôn, nói lên bài kệ thích đáng: 


Như loại hoa sen hông, 

Buổi sáng hương ngào ngạt, 
Khi đóa hoa cảng nở, 

Hương thơm càng ngát hương. 
Xem Angìrasa, 

Chiếu hào quang sáng chói, 
Chói sáng thát rực rỡ, 

Như mặt trời trên không. 


BÀ LA MÔN 149 


Rồi các người Licchavi ấy đem 500 thượng y dâng 
đắp cho Bà-lamôn Pingiyàn. Và Bà-lamôn 
Pingiyàni đem 500 thượng y ây dâng đắp cho Thế 
Tôn. Thế Tôn nói với các vị ây: 


2.- Này các Licchavì, sự xuât hiện của năm châu báu 
khó tìm được ở đời. 


3. Thế nào là năm? 


e W6 EUWWẾTfT] bạc A-Ia-hán, Chánh 
Đăng Giác khó tìm được ở đời. 

c Pháp Luật do Như Lai 
tuyên bố khó tìm được ở đời. 

Pháp Luật do Như Lai tuyên 
bố khó tìm được ở đời. 


và tùy pháp, sau khi đã 
hiểu rõ lời thuyết giảng vê Pháp và Luật do 
Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. 

° khó tìm được ở đời. 
Này các LicchavIi, sự xuất hiện của năm loại châu 
báu này khó tìm được ở đời. 


BÀ LA MÔN 150 


10 Kinh VÍ DỤ CON CHÓ - Tăng II, 668 


VÍ DỤ CON CHÓ - 7ðăng II, 668 


. Thê nào là năm? 


2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn 
chỉ đi đến nữ Bà-la-môn, không đến phi nữ Bà-la- 
môn. Ngày nay, này các Ty-kheo, các nam Bà-la- 
môn đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến phi nữ Bà-la- 
môn. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó đực 
chỉ đi đến con chó cái, không đi đến không phải con 
chó cái. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ nhất, này 
các Tý-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, 
không thấy được giữa các Bà-la-môn. 


3. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn 
chỉ đi đến nữ Bà-la-môn trong thời có thê thụ thai, 
không có đi trong thời kỳ không thê thụ thai. Ngày 
nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn đi đến nữ 
Bà-la-môn trong thời có thê thụ thai và cũng trong 
thời không thể thụ thai. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, 
các con chó đực chỉ đi đến con chó cái trong thời có 
thê thụ thai, không đi đến trong thời kỳ không thể thụ 
thai. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ haI, này các Tỷ- 


BÀ LA MÔN 151 


kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không 
thây được giữa các Bà-la-môn. 


4. Thuở xưa, này các Ty-kheo, các nam Bà-la-môn 
không mua, không bán nữ Bà-la-môn, cọng trú trong 
tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, 
này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn mua và bán nữ 
Bà-la-môn, cọng trú trong tình ái, tiếp tục trong sự 
thuận hòa. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó 
đực không mua, không bán con chó cái cọng trú 
trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Đây 
là cựu Bà-la-môn pháp thứ ba, này các Ty-kheo, nay 
chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy 
giữa các Bà-la-môn. 


5. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn không 
cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này 
các Iỷ-kheo, các Bà-la-môn cất chứa tài sản, ngũ 
cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các 
loài chó không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. 

Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ tư, này các Tỷ-kheo, 
nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy 
giữa các Bà-la-môn. 

6. Thuở xưa, này các Ty-kheo, các Bà-la-môn vào 
buổi chiều tìm đô ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm 
đồ ăn buổi sáng. Ngày nay, này các Tý-kheo, các Bà- 
la-môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rồi lây các đồ ăn 


BÀ LA MÔN 152 


còn lại và mang đi. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các 
con chó, vào buổi chiều tìm đỗ ăn buổi chiều, vào 
buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Đây là cựu Bà-la-môn 
pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy 
giữa các loài chó, không được thây giữa các Bà-la- 
môn. 


Năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, nay 
được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa 
các Bà-la-môn. 


BÀ LA MÔN 


153 


11 Kẻ ấy Ta mới gọi, Chánh danh Bàlamôn 
- Kinh VASETTHA - 98 Trung IL, 775 


KINH VASETTHA 
(Vasettha suttam) 


- Bài kinh số 98 — Trung II, 775 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala @Y- -Xa- 
năng-gia-la), tại khu rừng Icchanankala. Lúc bấy giờ 
có rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu có trú tại 
Icchanankala như Bà-lamôn Canki, Bà-la-môn 
Tarukkha, Bà-lamôn Pokkharasafl, Bà-la-môn 
Janussoni, Bà-la-môn Todeyya cùng rất nhiều Bà-la- 
môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi trong khi các 
thanh niên Bà-la-môn Vasettha và BharadvaJa đang 
tản bộ du hành, câu chuyện sau đây được khởi lên: 
"Thế nào là một vị Bà-la-môn?" 


Thanh niên BharadvaJa nói như sau: 
— Nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 


thông thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ, không bị 
một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn 


BÀ LA MÔN 154 


đề huyết thống thọ sanh, như vậy là làm một vị Bà- 
la-môn. 


Thanh niên Vasettha nói như sau: 


— Nêu aI có giới hạnh và thành tựu các câm giới, 
như vậy là một vị Bà-la-môn. 


Thanh niên Bà-la-môn Bharadvaja không thể 
thuyết phục thanh niên Bà-la-môn Vasettha, và thanh 
niên Bà-lamôn Vasettha không thể thuyết phục 
thanh niên Bharadvaja. Rồi thanh niên Bà-la-môn 
Vasettha nói với thanh niên Bà-la-môn BharadvaJa: 


— Này BharadvaJa, Sa-môn Gotama này là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, nay đang trú 
ở lcchanankala, tại khu rừng lcchanankala. Tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn... Phật, Thế Tôn". Này 
Tôn giả Bharadvaja, chúng ta hãy đến Sa-môn 
Gotama, sau khi đến hãy hỏi Tôn giả Gotama về 
nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời như thế nào, 
chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng. 


Thanh niên Bà-lamôn Bharadvaja vâng đáp 
thanh niên Vasettha. Rôi thanh niên Bà-la-môn 


BÀ LA MÔN 155 


Vasettha và Bharadvaja cùng đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, thanh niên Bà-la-môn Vasettha dùng những bài 
kệ bạch Thế Tôn: 


Chúng con cả hai ngưồi, 

Được tôn xưng, tự nhận, 

Là những bác thông thái 
Cả ba tập Vệ-đaà. 
Con là đệ tử Ngài, 

Pokkharasali, 
Còn vị thanh niên này, 
Để tứ Tarukkha. 

Ba Vệ-đà nói gì, 
Chúng con đếu thông đạt, 
Văn củ và văn phạm, 
Chúng con đêu thấu hiểu, 
Thuyết giảng và giải thích, 
Thát giống bác Đạo sư. 
Tôn giả Gotama, 
Giữa hai người chúng con 
Có sự tranh luận này, 
Về huyết thông thọ sanh. 

Bharadvala nói: 
“Chính do sự thọ sanh ”. 


BÀ LA MÔN 156 


Con nói: “Do hành động, 
Mới thành Bà-la-môn ”. 
Mong bác có Pháp nhấn, 
Hiểu cho là như vậy. 
Cả hai người chúng con, 


Không thể thuyết phục nhau. 


Chúng con đến hỏi Ngài, 
Bác Chánh Giác tôn xưng. 
Như trăng được tròn đây, 
Quân chúng đến chấp tay, 
Đảnh lễ và chiêm ngưỡng. 
Cũng vậy, ở trong đời, 
Quân chúng đến đảnh lễ 
Goftama Tôn giả. 
Chúng con đến hỏi Ngài, 
Bậc Pháp nhãn thế gian, 
Bà-la-môn do sanh, 
Hay chính do hành động? 
Chúng con không được biết, 
Hãy nói chúng con biẾt. 
Đức Thế Tôn bèn nói: 
Này Ông Vasettha, 
Ta trả lời cho Ông, 
Thuận thứ và như thát, 


Sự phân loại do sanh, 
Của các loại hữu tình, 


BÀ LA MÔN 


157 


Chính do sự sanh đẻ, 
Do sanh, có dị loạt. 


Hãy xem có và cây, 
Dầu chúng không nhận thức, 
Chung có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loạt. 


Hãy xem loại côn trùng, 
Bướm đêm, các loại kiến, 
Chung có tướng thọ sanh, 

Do sanh, có dị loạt. 


Hãy xem loại bốn chân, 
Loại nhỏ và loại lớn, 
Chung có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loạt. 


Hãy xem loài bò sát, 
Loại rắn, loại lưng đài, 
Chung có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có dị loạt. 


Hãy xem các loại cá, 
Loại sinh sống [YOHØ Hước, 
Chung có tướng thọ sanh, 

Da sanh, có dị loạt. 


Hãy xem các loại chím, 
Loại có cánh trên trời, 


BÀ LA MÔN 


155 


Chung có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loạt. 


Tùy theo sự thọ sanh, 
Chung có tướng tùy sanh. 
Trong thê giới loài Người, 


Tướng sanh không có nhiễu, 


Không ở đâu mái tóc, 
Không ở tai, ở mắt, 
Không ở miệng, ở mũi, 
Không ở môi, ở mày, 
Không ở cổ, ở nách, 
Không ở bụng, ở lưng, 
Không ở ngực, ở vú, 
Không âm hộ, hành dâm. 
Không ở tay, ở chân, 
Không ở ngón, ở móng, 
Không ở cô chân, VỀ, 
Không ở sắc, ở tiếng. 
Không tướng, do tùy sanh, 
Tùy sanh, loại sai khác. 
Trên tự thân con người, 
Không có gì đặc biệt. 
Chỉ tùy theo danh xưng, 
Loài Người được kêu gọt. 


Đối người tự sinh sống. 
Chăn bò, lo ruộng đái, 


BÀ LA MÔN 


159 


Vasettha hãy biết, 
Kẻ áy là nông phu, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ai sống theo nghề nghiệp, 
Vasettha hãy biết, 
Kẻ ấy là công thợ, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ai sống nghề buôn bán, 
Vasettha hãy biết, 
Kẻ ấy là thương nhân, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ai sống hầu hạ người, 
Vasettha hãy biết, 
Kẻ ấy là nô bộc, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống lấy của người, 
Vasettha hãy biết, 
Kẻ ấy là kẻ trộm, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống nghề cung tên, 
Vasettha hãy biết, 
Kẻ ấy là nhà binh, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ai sống nghề tế tự, 


BÀ LA MÔN 


160 


Vasettha hãy biết, 
Kẻ áy là tê quan, 
Không phải Bà-la-môn. 


AI sông giữa loài Người, 


Thọ hưởng làng, quốc đó, 


Vasettha hãy biết, 
Kẻ áy là vua chúa, 
Không phải Bà-la-môn. 


Và Ta không có gọi, 
Ké ấy Bà-la-môn. 
Chỉ vì do thọ sanh, 
Dầu vị Ấy cao sang, 
Dầu vị ấy giàu có, 
Nhưng còn ham thể lợi. 


Không tham lam thể lợi, 
Không chấp thủ sở hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Vị đoạn tận kiết sử, 
Không ai không sợ hãi, 
Siêu việt mọi chấp trước, 
Thoát ly các hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 


Cắt dây thừng, dây ách, 


BÀ LA MÔN 


IóI 


Dáy cương, cùng đáy trôi, 
Quăng ấi cây chắn ngang, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Bậc sáng suốt, giác ngộ, 

Chánh danh Bà-la-môn. 


Ai không lỗi, chịu đựng, 
Nhiếc mắng cùng đánh trói, 
Trang bị với nhân lực, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Không phân nộ, giữ luật, 
Có giới hạnh không kiêu, 
Nhiếp phục, thân tối hậu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Như nước trên lá sen, 
Hột cải trên đính nhọn, 
Không tham luyễn dục vọng, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ai biết ngay đời này 
Khổ vì ngã đoạn tận, 
Gánh nặng được đặt xuống, 
Xa lìa các hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 


BÀ LA MÔN 


162 


Chánh danh Bà-la-môn. 


Tuệ thâm sâu, có frí 
Thiện xảo đạo phi đạo, 
Đích tối thượng đạt được, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
AI không còn liên hệ, 
Cả tại gia, xuất gia, 
Không nhà trú, thiểu dục, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Bỏ gậy đổi chúng sanh, 
Kẻ yếu cùng kẻ mạnh, 
Không giết, không hại ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Giữa kẻ thù, không thù, 
Giữa hung bạo, an tịnh, 
Giữa chấp thủ, không chấp, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Dối, tham, sân, mạn, phú, 
AI bỏ rơi được chúng, 
Như hột cải rơi khỏi. 
Đầu nhọn của mũi kim, 


BÀ LA MÔN 


163 


Kẻ ấy Ta mới gỌI, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ai dạy thật nhỏ nhẹ, 
Nói lên lời chơn thực, 
Không xúc chạm một ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Dài ngắn hay lớn nhỏ, 
Thanh tịnh hay bắt tịnh, 
Ở đời vật dài ngắn, 
Lớn, nhỏ, tịnh, bất tịnh, 
Không lấy vật không cho, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Với ai không tham cầu, 
Đời này và đời sau, 
Từ bỏ mọi tham cầu, 
Đoạn rời mọi hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ai không có chấp tàng, 
Với trí đoạn nghĩ hoặc, 
Đạt nhập đáy bất tử. 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 


BÀ LA MÔN 


164 


Ở đời ai vượt khỏi, 
Mọi buộc ràng thiện ác, 
Không sâu, không bụi uễ, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ai không uếễ, thanh tịnh, 
Không gợn, sảng như trăng, 
HỤ, hữu được đoạn trừ, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ái vượt qua hiểm lộ, 
Ác lộ, luân hồi, sỉ, 
Vượt khỏi, đến bờ kia, 
Thiên tư, không dao động, 
Đoạn trừ mọi nghĩ hoặc, 
An tịnh, không chấp trước, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ở đời, bỏ dục VỌNG, 
Không nhà, sống xuất gia, 
Đoạn trừ dục và hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ở đời, bỏ tham ác, 
Không nhà, sống xuất gia, 


BÀ LA MÔN 


165 


Đoạn trừ ác và hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
AI fừ bỏ nhân ách, 
Vượt qua cả thiên ách, 
Đoạn t†rừ mọi ách nạn, 
Thoát ly mọi hệ phưọc, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Từ bỏ lạc, bất lạc, 
Thanh lương, không y trú, 
Chiến thắng mọi thể giới, 
Bác anh hùng dũng mãnh, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ai biết thát hoàn toàn, 
Sự sanh diệt chúng sanh, 


Không tham trước, Thiện Thệ, 


Giác ngộ, đạt chánh giác, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Không biết chỗ sở thủ, 
Thiên, Nhân, Càn-thái-bà, 
Lạậu hoặc được đoạn trừ, 

Bậc Ứng Cúng, La-Hán, 


BÀ LA MÔN 


1ó6 


Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ai không có chấp trước, 
Đời trước, sau, đời này, 
Không chấp, không sở hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ngưu vương, bác Tối thăng, 
Anh hùng, bậc Đại sĩ, 
Bác Chinh phục, Bắt động, 
Tắm sạch, bậc Giác Ngó, 
Kẻ ấy Ta mới gỌI, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Ai biết được đời trước, 
Thấy được thiện, ác thú, 
Đạt được sanh diệt đoạn, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-Ìa-môn. 
Điều thế giới cho gọi, 
Là "tên'' và “gia tộc ", 
Chỉ tục danh, thông danh, 
Danh từ khởi nhiều chỗ. 


Đã lâu đời chấp trước, 
Tà kiên của kẻ ngu, 
Kẻ ngu tự tuyên bó, 


BÀ LA MÔN 167 


Bà-la-môn do sanh. 


Không phải do sanh đẻ, 
Được gọi Bà-la-môn, 
Không phải do sanh đẻ, 
Gọi phi Bà-la-môn. 


Chính do sự hành động 
Được gọi Bà-la-môn, 
Chính do sự hành động 
Gọi phi Bà-la-môn. 


Hành động làm nông phu, 
Hành động làm công thợ, 
Hành động làm lái buôn, 
Hành động làm nô Độc. 
Hành động làm ăn trộm, 
Hành động làm nhà bình. 
Hành động làm tẾ quan, 
Hành động làm vua chúa, 
Kẻ trí thấy hành động, 
Như thật là như vậy. 


Thấy rõ lý duyên khỏi, 
Biết rõ nghiệp dị thục, 
Do nghiệp, đời luân chuyển 
Do nghiệp, người luân hồi. 
Nghiệp trói buộc chúng sanh, 
Như trục xe quay bánh. 


BÀ LA MÔN 168 


Do khô hạnh, Phạm hạnh, 
Tiêt chê và chế ngự, 
Tác thành Bà-la-môn. 


Bà-la-môn như vậy, 
Mới thật là tối thượng, 
Ba Vệ-đà thành tựu, 
An tịnh, tải sanh đoạn, 
Vesettha nên biẾ!, 
Kẻ ấy được Phạm thiên, 
Được Thiên chủ Sakka, 
Biết đến thật tưởng tận. 


Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la- 
môn Vasettha và BharadvaJa bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal ... chúng con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


BÀ LA MÔN 


169 


12 Những pháp tác thành Balamôn - ĐẠI 
Kinh XÓM NGỰA - 39 Trung I, 593 


ĐẠI KINH XÓM NGỰA 
(Mahassapura suttam) 


- Bài kinh số 39 — 7rưng I, 593 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga 
(Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên 
là Assapura. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Sa-môn! Sa-môn! Này các Ty-kheo, dân 
chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông được hỏi: 
"Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi 
là Sa-môn". 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng 


BÀ LA MÔN 170 


như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, 
các Ông phải tự tu tập như sau: “C”ưng fa sẽ thọ trì 
và thực hành những pháp tác thành Sa-môn, những 
pháp tác thành Bà-la-môn. Nhự vậy, danh xưng này 
của chúng íq múi chân chánh và sự tự nhân này 
của chúng ta mới nhự thật. Và những đô cúng 
dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đô ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết 
quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất 
gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích". 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp tác thành 
Sa-môn, và các pháp tác thành Bà-la-môn ? 


“Chưứng ta sẽ thành tựu tàm quý”, như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành 
tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến 
mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt 
được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì 
phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thể tự . Này các Tỷ-kheo, 
. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các 


BÀ LA MÔN 171 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Iỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức độ này, 
như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm 
xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến 
mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Ty-kheo, Ta 
tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục 
đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chung ta không vì khẩu hành thanh tịnh ây, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các TỷỶ-kheo, 
các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức 
độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được 


BÀ LA MÔN 172 


mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải 
làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thê 
tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì ý hành thanh tịnh ấy, khen 
mình, chế người”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, 
thân hành chúng ta thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, 
và ý hành thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các TỷỶ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 


BÀ LA MÔN 173 


quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh. Đến 
mức độ này như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thê tự thỏa mãn. Này 
các Tý-kheo, Ta khuyên cáo các Ông... (như trên)... 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
Khi mắt thấy sắc, không năm gi tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến con mắt không được chế "ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng 1a sẽ tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hồ frì con mốt, thực hành 
sự hộ trì con mốt. Khi tai nghe tiếng... HI HỢửI 
hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, không năm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bỉ, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ t†ự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ írÌ ý 
cấn”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được 
hộ trì, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 


BÀ LA MÔN 174 


trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tý-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
ĂH UỐng, với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không 
phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không phải 
để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ 
để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để 
(thân này) khỏi bị thương hại, để hồ trợ phạm hạnh, 
nghĩ rằng: “Như vậy chúng ta điệt trừ các cảm thọ 
cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta 
sẽ không có lôi lâm, sống được an ồn". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các 
Tý-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta 
đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết 
độ, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 


BÀ LA MÔN 175 


phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. 
Ban ngày đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta 
phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban 
đêm canh một đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi 
chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng 
ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng 
nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân 
đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến 
lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy. đi kinh 
hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta phải tây sạch tâm 
tư khỏi các pháp chướng ngại”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, 
chú tâm cảnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tý-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 


BÀ LA MÔN 176 


thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, khi 
đi đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh giác". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ 
trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm 
tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
lựa một chỗ thanh văng, tịch mịch, nh khu rừng, 
sốc cây, khe múi, hang đá, bãi tha ma, làm cây, ngoài 
trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 
vị ấy ngôi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm 
(rước mặt. VỊ áy ở đời, sống với tâm 
thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

VỆ ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn 
thương xót tất cả chúng hữu tình, SỐt rửa tâm hết sân 
hán. VỆ ấy sống thoát ly 
hôn trầm và thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 


BÀ LA MÔN 177 


sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm 
thụy miên. vị ấy sống không 
trạo cử hồi tiếc, nội tâm trầm lặng, sốt rửa tâm hết 
trạo cử hồi tiếc. vị ấy sống thoát 
khỏi nghỉ ngở, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm 
hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liên làm 
các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, 
người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiễn 
dự để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề 
này được phát đạt, ta không những trả được 
những nợ cũ, còn có tiên dự để nuôi dưỡng vợ". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Ð Này các Tỷ-kheo, như một người bị bệnh, đau 


đớn, trầm trọng, ăn uống không . tiêu, thể lực suy 
yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ãn 
uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người â ấy nghĩ: 
“Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm frọng, ăn 
HỒng không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi 
bệnh, ấn uống tiêu thông, thể lực khôi phục". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


=® Này các Tỷ-kheo, như một người bị nhốt trong 
. Người ây sau một thời gian được khỏi tù !ỘI, 
an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tôn. Người 


BÀ LA MÔN 


175 


ấy nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta 
được khỏi tù tột, an lạc kiện toàn, tài sản không 
bị giảm tốn. "Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự 
do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
khác, một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự 
chủ, không lệ thuộc người khác, mmỘột người giải 
thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác , không được tự do đi lại. Nay ta thoát 
khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
người khác, một người giải thoát, được tự do đi 
lại". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


> Này các Tỷ-kheo, như một 
. Người â ấy Sau một 
thời gian đã đi khỏi bãi sa mạc ây, đến đầu làng, 
yên ôn, Không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn 
giảm. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia giàu có, nhiễu 
tài sản, đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi qua khỏi 
bấi sq mạc áy, yên ồn, c g CÓ nguy hiểm, tài 
sản không bị tốn giảm". Người ấy nhờ vậy được 
sung sướng, hoan hỷ. 


Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, 


BÀ LA MÔN 179 


quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường 
qua sa mạc. Này các Tý-kheo, cũng như không mắc 
nợ, không bị bệnh tật được khỏi tù tội, được tự do, 
đến được đất lành yên ôn. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
quán năm triển cái khi chúng được diệt trừ. 


Sau khi đã đoạn trừ nắm triên cái này, những 
triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu Ớt trí tuệ, vị ây 
ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. VỊ ây thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một 
người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, 


Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 


BÀ LA MÔN 180 


do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
VỊ ây thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đây thân này với hý lạc do định sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ây thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, ví như một hỗ 
nước, nước từ trong dâng lên, phương Đông không 
có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, 
phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thính 
thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hô nước ấy 
phun ra, thấm nhuân, tẩm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây hô nước ấy, với nước mát lạnh, không một 
chỗ nào của hỗ nước ấy không được nước mát lạnh 
thấm nhuận. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy thâm 
nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, trản đây thân 
mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thâm 
nhuân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tĩnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "xả niệm lạc trú”, chứng và trú Thiền 
thứ ba. VỊ ây thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, 
không một chỗ nảo trên toàn thân không được lạc thọ 
không có hỷ ấy thâm nhuân. Nòy các 7ÿ-kheo, 


BÀ LA MÔN 181 


vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ- -kheo thắm nhuân, tầm ƯỚt, 
làm cho sung mãn, tràn đây thân này với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hý ấy thâm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ 
ây thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh 
trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm nhuân. Này 
các Tỷ-kheo, 


không một chồ nào trên toàn thân 
không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ấy ngồi thắm nhuần toàn thân mình với 
tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng ấy 
thâm nhuân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 


BÀ LA MÔN 182 


cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
. Vị ấy nhớ đến các 
đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằn B: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mực như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở 
đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này các 
Tỷ-kheo, ví như một người đi từ làng mình đến làng 
khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng 
này lại trở về làng của mình, người ấy nghĩ: "Ta từ 
làng của mình đi đến làng kia, nơi đây, ta đã đứng 
như thể này, đã ngồi như thể này, đã nói như thể này, 
đã yên lặng như thể này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về 
làng cua ía”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với tâm 
định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm 


BÀ LA MÔN 183 


đến, Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời... (như trên)... Như vậy, vị 
ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
VỊ 
ây với Thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thây sự sống 
và chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ rằng chúng 
sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế kẻ thô 
xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ 
báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên 
đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy 
biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. WVày các 7}-kheo, 


BÀ LA MÔN 184 


ví nhự có hai nhà có cửa, và ở đây, một người có mắt 
đứng ở giữa, người này có thể thấy các người (khác) 
đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ây với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang... đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 


BH BH Nhi, Vị Ấy biết như thật: PBẩ§ 
biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của 
Khô", biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như 
thật: "Đây là con đường đưa đến diệt khổ", biết như 
thật: , biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của các lậu hoặc”, biết như thật: "Đây 
là sự đoạn trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". Này các Tỷ-kheo, ví như tại dãy 
núi lớn có một hô nước, thuần tịnh, trong sáng, 


BÀ LA MÔN 185 


không cầu nhiễm, một người có mắt, đứng trên bờ sẽ 
thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những 
đản cá bơi qua lại hay đứng mội chỗ. Vị ấy nghĩ: 
“Đáy là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, 
hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng 
yên một chỗ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
biết như thật: "Đây là khô... biết như thật: "Đây là 
Con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc!" Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của 
vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có 
đời sống nào khác nữa". 


Này các Tỷ-kheo, 


> Này các Tỷ-kheo, như thế nào, Tý-kheo là Sa- 
môn? - VỊ này đã làm cho dừng lại các ác, các 
pháp bắt thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. 


BÀ LA MÔN 186 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo là Bà- 
la-môn? - Vị này đã tân xuất ra ngoài các ác, các 
pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Bà-la-môn. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo đã tắm 
sạch sẽ? - VỊ này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các 
pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
tăm sạch sẽ. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã 
biết và hiểu rõ? -Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, 
các pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
biết rõ. 

> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo có 
học? - Vị này đã tiêu diệt các ác, các pháp bất 
thiện...đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có học. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
gọi là bậc Thánh? - VỊ này đã làm cho xa lìa các 
ác pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được gọi là bậc Thánh. 


BÀ LA MÔN 187 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
gọi là bậc A-la-hán? - VỊ này đã làm cho xa la các 
ác, các pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, chết 
trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo là bậc A-la-hán. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


BÀ LA MÔN 188 


13 Sự hình thành thế giới - Kinh KHỞI 
THẺ NHÂN BỎN - 27 Trường II, 387 


KINH KHỞI THÊ NHÂN BỒN 
— Bài kính sô 27 — Trường II, 367 


Như vây tôi nghe: 


I. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá vệ), 
Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà 
ramàtu (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ, 
Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ kheo và 
muốn trở thành Tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều, từ 
thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. 


2. Vàsettha thấy Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiên 
tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Thấy vậy Vàsettha nói 
với BhàradvàJa: 


- Này bạn Bhàradvàja, Thế Tôn vào buổi chiều, từ 
thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Bhàradvàja, 
chúng ta hãy đến yết kiến Thế Tôn. Rất có thê chúng 
ta được nghe thời pháp từ Thế Tôn. 


BÀ LA MÔN 189 


- Thưa vâng, Hiên giả! 


Bhàradvàja vâng theo lời Vàsettha. Rồi cả Vàsettha 
và Bhàradvàja cùng đến gần Thế Tôn, khi đến xong 
đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn, khi Ngài 
đang đi qua đi lại. 


3. Rồi Thế Tôn nói với Vàsettha: 


- Này Vàsettha, Ngươi sanh trưởng là Bàlamôn và 
thuộc gia tộc Bàlamôn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình từ gia tộc Bàlamôn. Này Vàsettha, 
người Bàlamôn có chỉ trích Ngươi, phỉ báng Ngươi 
chăng? 


- Bạch Thế Tôn, các vị Bàlamôn thật có chỉ trích 
chúng con, phỉ báng chúng con, với những lời phỉ 
báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện, chớ không 
phải không toàn diện. 


- Này Vàsettha, các vị Bàlamôn dùng lời lễ như thế 
nào đề chỉ trích các Ngươi, phi báng các Ngươi, với 
những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn 
diện, chớ không phải không toàn diện? 


- Bạch Thê Tôn, các vị Bà la môn đã nói như sau: 


"Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là 
hạ liệt. Chỉ có giai câp Bà-la-môn là da trăng, g1aI 


BÀ LA MÔỄN 190 


cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn là thuần túy, 
các giai cấp phi Bà la môn không phải như vậy. Chỉ 
có Bà la môn mới là con chính tông của Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do 
Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên. Các Ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi 
mình vào gI1aI cấp hạ tiện - giai cấp các Sa môn trọc 
đầu, đê tiện, đen đủi, giòng gióng thuộc bàn chân. 
Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp, 
khi các Ngươi từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình 
VàO glaI cấp hạ tiệt, giai cấp Bà la môn trọc đầu, đê 
tiện, đen đủi, giòng giống thuộc bàn chân". Bạch Thế 
Tôn, như vậy các vị Bà la môn chỉ trích chúng con, 
phi báng chúng con, với những lời phỉ báng thật chí 
tình, phi báng thật toàn diện, chớ không phải không 
toàn diện. 


4. - Này Vàsettha, các người Bà la môn thật đã quên 
quá khứ khi họ nói: "Bà la môn là giai cấp tôi thượng, 
giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có giai cấp Bà la môn là 
da trăng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn 
là thuần túy, các giai cáp phi Bà la môn không phải 
như vậy. Chỉ có Bà la môn mới là con chính tông của 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự 
của Phạm thiên". 


BÀ LA MÔN 191 


Này Vàsettha, các nữ Bà-la-môn, vợ của các Bà la 
môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có 
sanh con, có cho con bú. Và những Bà la môn ấy 
chính do thai sanh lại nói răng: "Bà la môn là giai 
cấp tối thượng... là con cháu thừa tự của Phạm thiên". 


5. Này Vàsettha, có bốn giai cấp: Sát-đề-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá và Sudda Thủ-đà-1a. 


~ Này Vàsettha, có người Sát đề ly sát sanh, lấy 
của không cho, có tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, 
có tâm sân, có tà kiến. Này Vàsettha, những 
pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện; 
những pháp ây là có tội và được gọi là có tội; 
những pháp ấy không nên hành trì và được gọi 
là các pháp không nên hành trì; những pháp ấy 
không xứng Thánh pháp và được gọi là không 
xứng Thánh pháp; những pháp ấy là hắc pháp 
và hắc báo; những pháp ây bị người có trí quở 
trách. Ở đây, 


— Này Vàsettha có người Bà la môn... 


— Này Vàsettha có người Phệ xá... 


BÀ LA MÔN 


I2 


- Này Vàsettha, có người Thủ đà la sát sanh... có 
tà kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là bất 
thiện và được gọi là bắt thiện... là hắc pháp và 
hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở 
trách. Ở đây, 


6. Này Vàsettha: 


~ Có người Sát đế ly không sát sanh, không lấy 
của không cho, không có tà hạnh, không nói 
láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, 
không nói lời phù phiếm, không có tâm tham, 
không có tâm sân, có chánh kiến. Này 
Vàsettha, những pháp ây là thiện và được gọi 
là thiện; những pháp ấy không có tội và được 
gọi! là không có tội; những pháp ây nên hành trì 
và được gọi là các pháp nên hành trì; những 
pháp ấy xứng Thánh pháp và được gọi là xứng 
Thánh pháp; những pháp ấy là bạch pháp và có 
bạch quả; những pháp ây được người có trí tán 
thán. Ở đây, 


— Này Vàsettha, có người Bà la môn... 


— Này Vàsettha, có người Phệ xá... 


BÀ LA MÔN 193 


- Này Vàsettha, có người Thủ đà la không sát 
sanh... không có tham tâm, không có sân tâm, 
có chánh kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là 
thiện và được gọi là thiện; những pháp ấy 
không có tội và được gọi là không có tội; những 

pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp 

nên hành trì; những pháp ấy xứng Thánh pháp 
và được gọi là xứng Thánh pháp; những pháp 
ấy là bạch pháp và có bạch quả; những pháp 
được người có trí tán thán. Ở đây, 


7. Này Vàsettha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch 
được chỉ trích và được tán thán bởi những người có 
trí, đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cấp này, nên ở 
đây, những Bà la môn nào nói Táng: Bà la môn là 
giai cấp tôi thượng, các giai cáp khác là hạ liệt; chỉ 
có giai cấp Bà la môn là da trắng, giai cấp khác là 
da đen; chỉ có Bà la môn là thuần túy, các giai cấp 
phi Bà la môn không phải như vậy; chỉ có Bà la môn 
là con chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo 
ra, là con cháu thừa tự của Phạm thiên. " Các vị có 


trí không thê chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này 
Vàsettha, vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là một 


vị Tỷ kheo, một vị A la hán, các lậu hoặc đã được 
diệt tận, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải 


BÀ LA MÔN 194 


làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tối 
thượng, hữu kiết sử đã diệt, nhờ chánh trí đã được 
giải thoát, vi Ấy, sẽ được xem là tối thượng so sánh 

với bốn siai cấp, vì xứng với Pháp. không phải 
không xứng với Pháp. Này Vàsettha, 


8. Này Vàsettha, đây là RẰĐWBfffffBififiiiWiöïiiJiiTifi 
đê biết vì sao Pháp là tôi thượng giữa các loài hữu 
tình, trong đời này và cả đời sau. 


Này Vàsettha, vua Pasenadi (Ba tư nặc) nước Kosala 
biết rằng: “Sa môn Gotama xuất gia từ giòng họ hiên 
hệ Sàkyà, tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp fay và 
đối xử với vua Pasenadi nước Kosala rất lễ độ phải 
phép. Cũng vậy vua Pasenadi nước Kosala tôn 
trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối xử với Như 
Lai rất lễ độ, phải phép, vì vua nghĩ: "Có phải Sa- 
môn Gotama là thiện sanh? Còn ta không phải thiện 
sanh; Sa-môn ŒGotama có hùng lực, ta không có hùng 
lực; Sa môn Œotama có dáng mặt đẹp để, còn ta có 
dáng mặt thô xáu; Sa môn Gotama là VỆ CÓ nhiêu thể 
lực, còn ta ít có thế lực?" Vì rằng vua Pasenadi 
nước Kosala tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, 
đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, kính lễ Pháp nên 
vua tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối 


BÀ LA MÔN 195 


xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép. Này 


Vàscttha, với chứng mỉnh điển hình này, cần hiểu 
như thế nào Pháp là tôi thương øiữa các loài hữu 
tình. tronø đời này và cả đời sau. 


9, Này Vàsettha, các Ngươi, sanh sai biệt, danh sai 
biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, đã xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai hỏi: "Các 
vị là ai?", các Ngươi cân trả lời: “CJzøg ứôi là Sa- 
môn, dưới sự lãnh đạo của Thích ca tử". 


=> Này Vàsettha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy 
được an trí, có căn để an trú và chắc chắn, một 
lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một vị nào 
ở trên đời, vị ấy có thể nói: '"Ta là con chính 
tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do Pháp 
sanh, do Pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của 
Pháp." Vì sao vậy? Này Vàsettha, 


10. Này Vàsettha, 


- Trong khi thê giới chuyên hoại, các loại hữu 
tình phân lớn (Quang Am 
thiên). Ở tại đây, nhữnh loại chúng sanh này do ý 


BÀ LA MÔN 196 


sanh, nuôi sống bằng hý, tự chiếu hào quang, phi 
hành trên hư không, sông trong sự quang vinh, và 
sông như vậy một thời gian khá dài. 


Này Vàsettha, 


Trong khi thê giới này chuyển thành, một số lớn 
chúng sanh từ Quang Am thiên 
Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sông băng hỷ, 
tự chiêu hào quang, phi hành trên hư không, sông 
trong sự quang vinh và sông như vậy một thời gia 
khá dài. 
11. Này Vàsettha, lúc bẫy giờ: 

— Vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen 

sâm, một màu đen khiên mặt phải mù. 

— Mặt trăng, mặt trời không hiện ra; 

— Sao và chòm sao không hiện ra; 

— Không có ngày đêm; 

— Không có tháng và nửa tháng; 

— Không có năm và thời tiết; 

— Không có đàn bà, đàn ông. 

— Các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình 


mà thôi. 


BÀ LA MÔN 


197 


Này Vàsettha, đối với các loài hữu tình ấy, sau một 
vị đất tan ra trong nước. Như bọt 
nồi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dân, cũng 
vậy 


Màu sắc của đất giỗng như đê hỗ hay thuân túy 
như tô, vị của đất như mật ong thuân tịnh. 


12. Này Vàsettha, có loài hữu tình, có tánh tham, nói: 


Kia xem, vật này là gì vậy?”, 
Khi lấy ngón tay nêm vị của đất, 
. Này Vàsettha, các loài 


hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lây ngón tay 
nếm vị của đất. 


= Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ây thấm vào 
thân và tham ái khởi lên. 


=> Khi ánh sáng của họ biên mât, mặt trăng mặt 
trời hiện ra. 

=> Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm 
sao hiện ra. 


=> Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện 
ra. 


=> Khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và 


BÀ LA MÔN 


195 


tháng hiện ra. 

= Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm 
hiện ra. 

=> Như vậy, này Vàsettha, thế giới này bắt đầu 
thành trở lại. 


13. Này Vàsettha, những hữu tình ấy, thưởng thức vị 
của đât, lây đât làm chât ăn, lây đât làm món ăn trong 
một thời gian khá lâu. 


> Này Vàsettha, 


. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 
tình không có sắc đẹp. 


—> Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu 
tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có sắc đẹp 
hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta." 


— Khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu 
than: "Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!", như ngày nay, 
khi loài Người có được vị ngon liên nói: "Ôi vị 
ngon! Ôi vị ngon!" Như vậy họ theo văn tự 
truyền thống của thời xưa mà không biết ý 


BÀ LA MÔN 109 


nghĩa của nó. 


14. Này Vàsettha, khi vị đất đã biến mất với các hữu 
tình ấy, thời một loại ẤN đấY hiện ra. Như hình con 
rắn, chúng hiện ra như vậy. Loại nâm ây có sắc, CÓ 
hương, có vỊ. Mầẫu sắc của loại nắm này giỗng như 
đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của đất như mật ong 
thuần tính. 


Này Vàsettha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nắm 
đât. Họ thưởng thức nầm đât, lây nâm đât làm chât 
ăn, lây nâm đât làm món ăn trong một thời gian khá 
lầu. 


Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức nắm 
đât, lây nầm đât làm chât ăn, lây nâm đât làm món 
ăn trong một thời gian khá lâu, nên 


. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình 
không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 
khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 
sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta”. 


Khi nắm đất biến mắt . Như 
loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này 
có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây này 


BÀ LA MÔN 200 


giỗng như đề hồ hay thuần túy như tô. VỊ của loại 
cây leo này như mật ong thuân tịnh. 


15. Này Vàsettha, các hữu tình này bắt đầu thưởng 
thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại 
cây leo, lẫy cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo làm món 
ăn trong một thời gian khá lâu. 


Này Vàsettha, vì những hữu tình này bắt đầu thưởng 
thức loại cây leo, lây cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo 
làm món ăn trong một thời gian khá lâu nên thân của 
họ trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của họ lại càng 
sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 
tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 
khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 
sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta." 


Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo vỀ sắc đẹp của họ, cỏ 
và cây leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, họ 
hội họp lại và kêu than: "Ôi, cái này thuộc của chúng 
ta! Ôi hại thay cho chúng ta, nay cỏ và cây leo đã 
biến đi!": như ngảy nay khi loài Người được hỏi cái 
øì làm cho đau khô, bèn trả lời: "Ôi, cái này thuộc 
của chúng ta! Ôi hại thay cho chúng ta!" Như vậy, 
họ theo văn tự truyền thông của thời xưa mà không 
biết ý nghĩa của nó. 


16. Này Vàsettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mắt, 


BÀ LA MÔN 201 


thời fÑấVÏffffÏ tại các khoảng tróng, không có 
cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhẫn. 
Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời 
tại chỗ ấy, vào buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. 
Chỗ nào vào buổi sáng, họ mang đi để ăn sáng, thời 
tại chỗ ấy, vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, 
không có gián đoạn. Này Vàsettha, những hữu tình 
ây thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trông, lấy lúa 
làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian 
khá lâu. 


Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa 
mọc tại khoảng trồng, lẫy lúa làm chất ăn, lây lúa làm 
món ăn trong một thời gian khá lâu, thần hình của họ 
trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai 


. Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ 
lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì 
họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi 
lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu. 


Này Vàsettha, lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy 
làm các hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, 
người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói: 
"Hãy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết đi, đồ ô uế! Sao một 
loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác 


BÀ LA MÔN 202 


như vậy?”; như ngày nay, tại một sỐ quốc độ, khi một 
cô dâu được rước ởi, có người quăn bùn, có người 
quăn tro, có người quăn phân bò. Như vậy, chúng 
theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa 
của nó. 


17. Này Vàsettha, lúc bấy giờ việc làm được xem là 
phi pháp này được xem là đúng pháp. Này Vàsettha, 
lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy hành dâm không 
được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai 
tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ chỉ trích mau 
chóng, vì hành động phi pháp, 
làm nhà để che dấu những hành động phi pháp của 


họ. 


Này Vàsettha, có loài hữu tình bản tánh biếng nhác 


: "Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt bằng cách đi 
tìm lúa buổi chiếu cho buổi ăn chiều, buồi sáng cho 
buổi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa một lần cho 
cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng?" Này Vàsettha, 
loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buồi ăn chiều, 
cả buối ăn sáng. Một hữu tình khác đến vị hữu tình 
này và nói: 


- Này Bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 


- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần, cả cho buôi chiêu 
và buôi sáng. 


BÀ LA MÔN 203 


Này Vàsettha, vị này noi theo vị hữu tình kia, đi tìm 
lúa một lân đủ cho cả hai ngày. 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


Này Vàsettha, rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình 
ây và nói: 


- Này Bạn chúng ta hãy đi tìm lúa. 


- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày 
TÔI. 


Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu 
tình kia, liên đi tìm lúa một lân đủ cho bôn ngày. 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


Này Vàsettha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu 
tình này và nói: 


- Này Bạn, chúng ta hữu đi tìm lúa! 
- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả bốn ngày! 


Này Vàsettha, vị hữu tình này noI theo gương vị hữu 
tình kia, liên đi tìm lúa một lân đủ cho tám ngày. 


BÀ LA MÔN 204 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


18. Này Vàsettha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và 
than phiên: 


- Này các Bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài 
hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sống 
băng hý, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, 
sông trong sự quang vinh và sông như vậy trong một 
thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian 
khá dài, vi của đất hiện ra. Vị đất này có sắc, có 
hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đất từng cục 
băng tay để ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đất bằng tay từng 
cục để ăn, nên hào quang biến mất. Vì hào quang 
biến mất nên mặt trời, mặt trăng hiện ra. Vì mặt 
trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện 
ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra, nên đêm, ngày 
hiện ra. Vì đêm, ngày hiện ra, nên nửa tháng và tháng 
hiện ra. Vì nửa tháng và tháng hiện ra, nên thời tiết 
và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đắt, lây VỊ 
đất làm chất ăn, lây vị đất làm món ăn trong một thời 


BÀ LA MÔN 205 


gian khá dài. Khi ác bắt thiện pháp khởi lên giữa 
chúng ta, vị đất biến mất. Vì VỊ đất biên mắt, nên nắm 
đất hiện ra. Nắm đất này có sắc, có hương và có vỊ. 
Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất ấy, lây nắm 
đất làm chất ăn, lẫy nắm đất làm món ăn trong một 
thời gian khá dài. Vì các ác, bắt thiện pháp này khởi 
lên giữa chúng ta nên nắm đất biến mắt. Vì nắm đất 
biến mất, nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây leo 
này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu 
thưởng thức cỏ và cây leo ấy, lây cỏ và cây leo làm 
chất ăn, lấy cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời 
gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp này xảy ra 
giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và 
cây leo biến mất, nên lúa mọc tại khoảng trống hiện 
ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, cố mùi 
thơm và hột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiêu, 
chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy vào 
buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi 
sáng, chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy 
vào buổi chiều, lúa lại mọc lớn và chín, không có 
gián đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng 
trống, lấy lúa làm chất ăn, lẫy lúa làm món ăn trong 
một thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp ấy 
khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bọc hột lúa trơn 
nhăn và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẫn; và các cây 
lúc bị cắt không lớn lên được; vả như vậy có sự gián 
đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. 


BÀ LA MÔN 206 


Vậy nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ 
ruộng. 


Này Vàsettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và 
đặp đê làm bờ ruộng. 


19. Này Vàsettha, có vị hữu tình, bản tánh biếng 
nhác, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của 
người khác vả thưởng thức phần ấy. Người ta bắt 
người ấy và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần 
của mình, đánh cắp phần không cho của người khác 
và thưởng thức phần ấy. Nhà Ngươi chớ có làm như 
vậy nữa. 


- Thưa Bạn, vâng! 


Này Vàsettha, người này vâng theo lời nói của những 
người ấy. Này Vàsettha, một lần thứ hai... Này 
Vàsettha một lần thứ ba, người này gìn giữ phần của 
mình, đánh cắp phần không cho của người khác và 
thưởng thức phân ấy. Người ta bắt người này và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm điều ác, vì Ngươi gìn giữ 
phần của mình, đánh cắp phân không cho của người 
khác và thưởng thức phần ấy... Ngươi chớ có làm 
như vậy nữa. 


BÀ LA MÔN 207 


20. Này Vàsettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại 
và than khóc: 


- Này Tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu 
tình, trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, 
quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất 
hiện. ¡. Người ấy sẽ tức 
giận khi đáng phải tức giận, khiên trách khi đáng 
phải khiên trách, hãy tân xuất khi đáng phải tân xuất. 
Chúng tôi sẽ dành cho Ngươi một phân lúa của 
chúng tÔI. 


- Xin vâng, các Tôn giả! 

Này Vàsettha, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu 
tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiên trách khi 
đáng khiên trách, tân xuât khi đáng tân xuât. Và các 
vị hữu tình kia chia cho vị này một phân lúa. 


Z1: 


Này Vàsettha, được lựa chọn bởi đạt chúng, 


BÀ LA MÔN 208 


tức là MMahà-sammafo. na...” 


—> Này Vàsettha, "Vị chủ của ruộng vườn " tức 
là Khatfiyà. là ụ 


> "Làm cho các người khác hoan hỷ bởi 
Pháp”, tức là Ràja (vị vua). Ràja là 


)> Này Vàsettha, như vậy là sự khởi lên nguồn gốc 
giới vức xã hội của Khattiya theo danh từ truyền 
thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta ở giữa 
những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào 
khác, một cách đúng pháp tắc (dhamma), 
không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy Pháp 
là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


22. Này Vàsettha, một số các vị hữu tình suy nghĩ: 
- Này các Tôn giả, các ác, bất thiện pháp đã hiện ra 
giữa các loại hữu tình, như lây của không cho, khiên 


trách, nói láo, hình phạt, tân xuất. Chúng ta hãy loại 
bỏ các ác, bât thiện pháp. 


Vác vị ây 


BÀ LA MÔN 209 


fầWfiSff6ffØ67IiGi/lôN, Nnrrng vị này lập lên những 
chòi băng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những 
nhà chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập 
tắt, khói được tiêu tan, cối và chây rơi ngả nghiên, 
buôi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buôi ăn 
sáng; họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất 
thực. Khi họ xin được đô ăn rồi, họ lại vào các chòi 
lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác 
thây vậy, nói như sau: 


- Này các Tôn giả, những loài hữu tình này lập lên 
những chòi băng lá tại các khu rừng và tu thiền trong 
những chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập 
tắt, khói được tiêu tan, cối và chây rơi ngả nghiên, 
buổi chiều lo ăn buổi ăn chiêu, buổi sáng lo buổi ăn 
sáng; họ đi vào làng, vào thi xã, vào kinh đô đề khất 
thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá 
trong khu rừng để tu thiền. Này Vàsettha, họ 


23. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, không 
thê tử thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền 
đi xuống xung quanh làng, xuông xung quanh thị xã 
để làm sách. Các người khác thấy vậy bèn nói: 


“Này các Tôn giả, những loài hữu tình này, không 


BÀ LA MÔN 210 


thể tụ thiên trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã 


đi XuÔng xung quanh làng, xuÔông Xung quanh thị xã 
để làm sách. Nay những vị này không tu thiên. 


Này Vàsettha, 


Này Vàsettha, thời ây họ thuộc hạ 
câp. Nay họ xem là cao thượng nhât. 


. Nguồn gôc của họ là ở giữa những loài 
hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác một cách 
đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, 
như vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và 
cả cho đời sau. 


24. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, theo 
pháp dâm dục, thiết lập các nghề nghiệp sai khác 
(Vissuta). Này Vàsettha, những aI theo pháp dầm 
dục, thiết lập ra các nghề nghiệp sai khác, như vậy 
gọi là Vessà. 


Như vậy, này Vàsettha là sự khởi lên nguồn gốc giới 
vức xã hội của các Vessà, theo danh từ truyền thông 
cô xưa. Nguồn sốc của họ là ở giữa các loài hữu tình 
ây, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp 
tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 


BÀ LA MÔN 211 


Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


25. Này Vàsettha, một số loài hữu tình còn lại lựa 
chọn săn băn. Những aI sông săn băn và theo các 
nghề hèn nhỏ, này Vàsettha, được gọi là Suddà. Và 


Như vậy, này Vàsettha, là sự khởi lên nguồn gốc giới 
vức xã hội của các Suddà, theo danh từ truyền thông 
cô xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu 
tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, 

, không phải phi pháp. Này Vàsettha như vậy 
Pháp là tôi thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


26. 


~ Này Vàsettha, một thời có vị Khattiya (Sát đề 


ly) tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình: "Tôi sẽ sống làm 


người Sa môn”. 

>> Vị Bà la môn, tự trách pháp của mình, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình: "Tôi sẽ 
sông làm người Sa-môn”". 


> Vị Vessà, tự trách pháp của mình, xuất gia từ 


BÀ LA MÔN 272) 


bỏ gia đình, sông không gia đình: “Tôi sẽ sông 
làm người Sa môn". 


> Vị Suddà, tự trách pháp của mình, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình: "Tôi sẽ sông 
làm người Sa môn". 


)> Này Vàsettha, 
. NÑguôn gốc của Sa- 
môn là ở giữa các loài hữu tình ây, không ở 
ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, 
không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 
Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả 
cho đời sau. 


27. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm tà hạnh về thân, 
làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. 
Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân 
hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Này Vàsettha, vị Bà la môn... Này 
Vàscttha, vỊVessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm tà 
hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về 
ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


28. Này Vàsettha, vị Khattiya làm chánh hạnh về 


thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có 


BÀ LA MÔN 213 


chánh kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhơn 
duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 
thú, Thiên giới. Này Vàsettha, vị Bà la môn... Này 
Vàscttha, vị Vessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm 
chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh 
hạnh về ý, có chánh kiến. Do chánh kiến, chánh 
nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới. 


29. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm hai hạnh v thân, 


hai hạnh về miệng, hai hạnh vê ý, có chánh kiến tà 
kiến lẫn lộn. Do chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà 
hạnh lẫn lộn làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 
chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vàsettha, vị Bà 
la môn... Này Vàsettha, vị Vessà... Này Vàscttha, vị 
Suddà, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai 
hạnh về ý, có chánh kiến, có tà kiến lẫn lộn. Do 
chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn làm 
nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh 
lạc và khổ thọ. 


30. Này Vàsettha, vị Khattiya, 


đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 
trong đời hiện tại. Này Vàsettha, vị Bà la môn... vị 
Vessà... Này Vàsettha vị Suddà, chế ngự vẻ thân, chế 
ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp 


BÀ LA MÔN 214 


Giác chi đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 
trong đời hiện tại. 


31. Này Vàsettha, trong bốn giai cấp này, vị Tỷ 
kheo, là bậc A la hán, lậu hoặc đã diệt tận, việc phải 
làm đã làm, sánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã 
đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoái. 
Vị ấy được gọi là tôi thượng trong tất cả giai cấp, 
dụng với Chánh pháp, không phái phi pháp. Này 
Vàsettha, như vậy Pháp là tôi thượng ở đời, trong 
hiện tại và cho cả đời sau. 


32. Này Vàscttha, bài kệ sau đây được Phạm thiên 
Sanamkumàra (Thường Đông hình Phạm thiên) 
tuyên thuyêt: 


Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát để ly tối thắng. 
Ai đu cả trí, đức, 
Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 

Này Vàsettha, bài kệ này được Phạm thiên 
Sanamkumàra, khéo hát chớ không phải vụng hát, 
khéo nói chớ không phải vụng nói, đây đủ ý nghĩa 
chớ không phải không đầy đủ, được Ta chấp nhận. 


Này Vàsettha, Ta cũng nói như sau: 


BÀ LA MÔN 215 


Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát để ly tối thắng. 
Ai đu cả trí, đức, 
Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Vàsettha và 
BhàradvàJa hoan hỷ tín thọ lời giảng Thê Tôn. 


BÀ LA MÔN 216 


